Tôn Thân (Chủ biên) 
Phạm Gia Đức - Phạm Đức Quang 


BÀI TẤP n 


TẬP HAI 


TÔN THÂN (Chủ biên) - PHẠM GIA ĐỨC - PHẠM ĐỨC QUANG 


Bài tập 
TOÁN 6 


TẬP HAI 


(Tái bản lân thứ chín) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


luonluon.com 
luôn luôn chấm com 


Bản quyên thuộc Nhà xuất bản Giáo đục Việt Nam 


01 - 2011/CXB/249 — 1235/GD Mã số : 2B604T] 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 do 
chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử dụng 
kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bộ 
sách đã là một tài liêu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thêm tư liệu 
trong việc soạn giảng, giúp các em học sinh tr học, tự rèn luyện kĩ 
năng, qua đó củng cố được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp 
g1ả1 toán, tăng thêm khả năng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện 
tư đuy toán học. 


Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô giáo và 
các em học sinh, chúng tôi tiến hành chỉnh lí và bổ sung bộ sách hài tập 
hiện có theo hướng tạo nhiều cơ hội hơn nữa để các em học sinh được 
củng cố kiến thức toán học cơ bản. được rèn luyện kĩ năng theo Chuẩn 
kiến thức, kĩ năng trong Chương trình Giáo dục phổ tháng được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. Nói chung, ở 
mỗi "xoắn" (§), cuối mỗi chương sẽ có thêm phản Bài tốp bổ sung. 
Trong phần này, có thể có các cáu hỏi trắc nghiệm khách quan để các 
em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của mình, 
Một số dạng bài tập cHưa có trong sách giáo khoa cũng được bổ sung 
nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, giúp các em học sinh tập 
đượt vận dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau. Bộ sách 
cũng được bổ sung một số bài tập dành cho các em học sinh khá, giỏi. 
Những bài tập này được đánh dấu "*", Bên cạnh đó, các tác giả 
cũng chú ý chính sửa cách diễn đạt ở một số chỗ cho thích hợp và dễ 
hiểu hơn. 


Chúng tôi hí vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trên, bộ sách 
Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phân tích cực hơn nữa trong việc 
nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở các trường THCS trong cả 
nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của các đôi tượng học sinh 
khác nhau. 


Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi những thiếu 
sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, 
cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ sách được 
hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng 10 năm 2009 
CÁC TÁC GIẢ 


luonluon.com 
luôn 


n luôn chấm con 


Phân SỐ HỌC 


Chương 1H - PHÂN SỐ 

ĐỀ BÀI 
§1. Mở rộng khái niệm phân số 
1. — Hãy biểu diễn bằng phần tô màu : 


3 
a) : của hình vuông ; b) E của hình chữ nhật. 
Hình 1 Hình 2 


2. Phản tô màu trong các hinh vẽ sau biểu diễn các phân số nào ? 


`. 
^ 


«ì 


Hinh 3 


4. _ Viết các phân số sau : 


a) Ba phần năm ; b) Âm hai phần bảy ; 

c©) Mười hai phân mười bảy , đ) Mười một phân năm. 
4. — Viết các phép chia san dưới dạng phân số : 

a)(—3):Š; b) (—2): (7); 

€)2:(-1l); d)xchiachoS (x e 2). 


5. Dùng cả hai số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một làn 
(x,ycZ,x,yz0), 
6. — Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là : 
a) Mét : 23cm ; 47mm ; 
b) Mét vuông : 7dm2 ; 10lcmẺ, 
7. _ Viết tập hợp A các số nguyên x, biết rằng : 
—28 -21 


———<K< l 
4 7 


§. Cho biểu thức B= ¬ với n là số nguyên. 
n — 
a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số ? 
b) Tìm phân số B, biết n=0; n=l10;: n=-2. 
Bài tập bổ sung 


1.1. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số : 


315 1,5 
CS rS2iC ĐÁ : B =. ì 
Lo) bó 2,17 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 


5 3 
A €C)-—; Đ) —. 
(A) () 0 ( )¬ 
1⁄2. Số nguyên x thoä mãn điều kiện s <X< _. là: 


(A)-5; (B)-—4: (C)_—6; (b) -200. 
Hãy chọn đáp số đúng. 


1.3. Cho phân số A = 


5 ñ với n là số tự nhiên. Phân số ÀA bằng bao nhiêu nếu 
n _— 


n=l14;n=5;n=3. 
14. Cho tập hợp M = {2; 3 ; 4}. Viết tập hợp P các phân số có tử và mẫu thuộc 
M, trong đó tử khác mẫu. 


1.5. Tìm các số tự nhiên n sao cho các phân số sau . giá trị là số nguyên : 


ĐT hien, n2. _ đ) n 


1.6. Cho A = (—3:0; 7}. Hãy viết tất cả các phân số R với a,beA. 


§2. Phân số bằng nhau 
9. Tìm các số nguyên x, y, biết : 


N= .. b) 3_~33, 
5-10 ` y7 
10. Điện số thích hợp vào ô vuông : 
dc D4 le 1a TỶ... ñ 1c 
4 20 35 [] 9 36 EÌ = 
II. Viết các phân số san đây đưới dạng phân số có mẫu đương : 
-592 4. 5. 3I 
=Í"” sÌ?" 29 `” 3 
12. Lập các cặp phân số bằng nhan từ đẳng thức : 
2.36=8.09. 
13. Lập các cặp phân số bằng nhan từ đẳng thức : 
(~2). (—14) = 4.7. 
14. Tìm các số nguyên x, y, biết : 
a) bã = bá : b) * = 2. 
3 y M 7 
15. Tìm các số nguyên x, y, z, biết : 
-4 __ Xx_ 7-7 7 
8 -10 y  -24. 
16. Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau : 
2;4; 8; 16; 32. 
Bài tập bố sung 
2.1. Phân số bằng phân số = là : 
16 —2 -2 —16 
(A) ch, (B) 1. () ” (D) . 


Hãy chọn đáp số đúng. 


n 4 ` =_ỉ n—2` 


22. 


2.3. 


1. 


18. 


9. 
20. 


21. 


Các cặp phân số bằng nhau là : 


-3 -4 2 6 
A) — và — : B) -— và — ; 
là 0P (B) TT 

3 ¬3 7 35 
Œ) — và — ; D) — và —. 
VD ch UP on 0 


Hãy chọn câu trà lời đúng. 
Tìm các số nguyên x và y, biết : 


—- vàx<0<y. 


X 
Tìm các số nguyên x và , biết : 
= 3 
= =—vàx-y=4 
y2 2 


Tính chất cơ bản của phân số 


Điền số thích hợp vào ô vuông : 


E6 1v co ấy 


2 3 -s [l LÏÌ 


Điền số thích hợp vào ô vuông : 


cá 
Z^N Z^xw 
8 L] 3. r] 
`. `—z 
:á4 .2 
: R 
-lỐ LÌ : 15 
cì—— = =.: d) —= —: 
24 7 
„ N_. 
4 xã 


Khí nào thì một phân số có thể viết đưới dạng một số nguyên ? 

Một vòi nước chảy 3 giờ thì đây bể. Hỏi khi chảy trong 1 giờ ; 59 phút ; 
127 phút thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phân bể ? 

Trên hành tính của chúng ta, đại đương nào lớn nhất ? 

Em hãy điền các số thích bợp vào õ vuông để có đẳng thức đúng. Sau đó, 
viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng, em 
sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên. 


28 13 -26 

I3 39 21 L] 

U So = 2 O 5 = K°) 
I1 [] 15 [] 

m 1 .H & #.jbÀ 
5 55 8 40 

-3  -l§ 4 20 

GB —=— D_ —=<= 
1? II l6 TL] 


22.” Cho biểu thức ÀA = 


n—2 
a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số. 
b) Tìm các số nguyên n để A là một số nguyên. 
23." Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau : 
-1717 _ -U1717 


+ b “nh san. 
; 2323 232323 


24. Có thể có phân số 5 {abec Z,b+z0) sao cho : 
". (m,n e Z : m.n z0 vàm #n) hay không 2 
Bài tập bổ sung 
3.1. Phân số có mẫu dương và không bằng phân số " là: 
-] sẽ 
(AT: SG: (C) —” ; (D) —”. 


Hãy chọn đáp số đúng. 


2-BÀI TẬP TOÁN 6/2 (0D ọ 


3.2. 


3.3. 


-§4. 
25, 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


10 


Phân số có tử là 2, lớn hơn s và nhỏ hơn s là : 


2 2 2 
: (R)—; C)ì—; D) —. 
9 '§ l 17 : 'Tp 


Hãy chọn đáp số đúng. 


R. 


(A) 


Cho ba phân số —— h ca : hổi 

-2 =3 -—4 
a) Viết ba phân số theo thứ tự bằng các phân số trên và có mẫu là những xố 
dương. 
b) Viết ba phân số theo thứ tự bằng các phân số trên và co mẫu là những số 
dương giống nhau. 


ˆ Dùng tính chất cơ bản của phân số hãy giải thích vì sao các phân số sau đây 


bằng nhau : 
42 5 
W4 RA TC 
84 8 237 237237 


Rút gọn phân số 


Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản : 
-10- “mm Kr _=- 
450 -143 12 —]156 
Một tủ sách có 1400 cuốn, trong số đó có 600 cuốn sách toán học, 360 cuôn 
sách văn học, 108 cuốn sách ngoại ngữ, 35 cuốn sách tin học, còn lại là 
truyện tranh. Hỏi mỗi loại sách trên chiếm bao nhiêu phần của tổng số sách ? 
Rút gọn : 


M 


4.7 3.2] 2.5.13 
a) l b) : €ì ——_—;: 
9.32 14.15 26.35 
_93 n= 
đ) 9.6-9.2 kì 17.5—12 : Ð 491+7.49- 
18 3-20 49 
Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể) : 
a) 30 phút; b) 25 phút ; c) 100 phút. 
Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản) : 
a) 45dm”; b) 300cm” ; c) 57500mm”. 


Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm mấy 
phần của ngày ? 


43L. 


343. 


34. 


35. 


36. 


37, 


Một bể nước có dụng tích 5000 lít. Người ta đà bơm 3500 lít nước vào bể. 
Hỏi lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng mấy phân của dung tích bể ? 
Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây : 
c8, C35, 88, -12 1l -5 
l§” 14” 36 77” 1` 3 
Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại : 
lŠ, -6, 2L, -21, 14, -24, 6 
35” 33) 498) 91) -77 `” 104) 22. 


gi â . 21 ¬... : Ẫ 
Tìm tất cả các phân số bằng phân số " và có mẫu là số tự nhiên nhỏ 


hơn 19. 
Tìm các số nguyên x. sao cho : 
2_x 
x8. 
Rút gọn : 
=.... B= 29222-I101 _ 
10290 - 35 ` 2.1919 + 404 
Bạn Minh đã tìm ra một cách "rút gọn” phân số rất đơn giân. Này nhé : 
l6 lế 1. 26_ 26 2, 
mm 1... 
(“Rút gọn” cho 6). 
19 lý 1, 49 4 4 1, 
95 Ø5 5” 98 Ø8 § 2 


("Rút gọn” cho 9). 
Em hãy kiểm tra xem các kết quả tìm được có đúng không ? 
Em có thể áp dụng "phương pháp" này để rút gọn các phân số có dạng 


ab 
=— hay không 2 
bề y E 
Bạn Việt đã tìm ra một vài phân số có tính chất đặc biệt sau đây. Chẳng hạn 
„ 12 TT... TẾ ca Š ấu, sa - 
phân sế nể , nếu đổi chỗ các chữ số ở tử cũng như ở mẫu thì ta được phân 
I2 21 


SỐ _ và ta có —— =—— : Phân số kề cũng có tính chất này. Em thư kiểm 
63 346 63 26 


tra xem. Em có tìm được hai phân số khác cũng có tính chất như 
vậy không 7 


lệ 


39” Chứng tôrằng 2n 
30 


n+ 


40.” Cộng cả tử và mẫu của phân số ni với cùng một số ty nhiên n rồi rút gọn. 
3 : 
ta được bà Tìm số n. 


Bài tập bổ sung 


4.1. Phân số nào dưới đây là phân số tối giần ? 


125 4l6 35I 141 
A)——: B) — : œ@——; D) —. 
lêu 300 634 Số 417 bc 143 
Hãy chọn đáp số đúng. 

4.2. Phân số nào dưới đây không là phân số tối giân ? 

§ 28 176 17 
A) —; B) —; ©) —;: D) —. 
KT 8ì (© 1 XI 
Hàãy chọn đáp số đúng. 


- dảyy .—21 
4.3. Viết tập hợp A các phân số bằng phân số Er 


: _ 5 % ` : .c 
4,4.” Viết tập hợp B các phân số bằng M mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai 


chữ số. 


há (ncZ,nz3ì). 
n—ả3 


Aˆ QAZ 


Tìm n để A là phân số tối giàn. 


4.5.” Cho phân số A = 


§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số 


4I. Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau : 


¬_-.: 2-3 -I 5 -3 -2 7 

a)— Và — ; hb) —. —. —;  .. 

5 7 S25 3 12 § 3 24 
42. Viết các phân số sau đầy đưới dạng phân số có mẫu là 36 : 
= 2 -l 6 ~3 10 —5 


3) 3. 2 -24 4 60 6 
43. Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là l2 : 
-3 


1, _5, 
Á 


„9, 


45. 


Áó. 


47. 


487 


Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau : 
3.4+3.7 và 6.9—2.17 


6.5+9 63.3— 119 - 
So sánh các phản số sau rôi nêu nhận xét : 
12. I212 -34344  _ -34 
a) — và R b và —— 
23 2323 414I 4I 
Quy đồng mẫu các phân số : 
—0 ~ [ 
8S Nà 4 bl< tà. 2 
320 80 10 33 
) —5 3 9 I0 -3 -55 
Èj——`\ =—=- ——= P b ==>+ '—: —--- 
I4 20 70 42 28 132 


Khi so sánh hai phân số Š và n hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là 


3. 2 4y " .—. ". : "bị 
" lớn hơn E nhưng mỗi người giải thích một khác. Liên cho rằng : "Khi 


: 3 
quy đồng mẫu thì = và —==—— mà lớn hơn _ nên 5 lớn hơn 


¬ 
s” Còn Oanh lại giải thích : vỗ lớn hơn : vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5”. 


Theo em, bạn nào giải thích đúng 2 Vì sao ? 


Tìm phần số có mẫu bằng 7, biết rằng khi cộng tử với Ì6, nhân mẫu với 5 thì 


giá trị của phân sô đó không thay đổi. 


Bài tập bổ sung 


5.L. 


Cho các phân số Hà và Ki, 
28 50 

đúng, khẳng định nào sai ? 

a) Mẫu chung của hai phân số đã cho là (00 ; 

b) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 700 ; 

c) Mẫu chung của hai phân số đã cho lì 140 ; 

d) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 1400. 

Trong các khẳng định suu, khẳng định nào đúng ? 


a) Các phân số : và : có thể quy đồng mẫu thành P và _ 


7 


Trong các kháng định sau, khẳng định nào 


s0. 


7" 
_ 


32. 


3. 


l4 


c1 5 2 10 25 12 
b) Các phân số —, —, ~ có thể quy đồng mẫu thành —— , 
ĐUÀCc ng 30` 30` 40 
lãi ( $ 
c) Các phân số c — có thể quy đồng mẫu thành Ko Si = 
25 15° 6 150` 150` 150 
Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau : 
_ 3469-54 - _ 2468 - 98 
6938 — 108 ` _ 3702 —147. 
Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phản số sau : 
1010 : I.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15 
1008.8 - 994 ` ˆ 146+24612+3.9.18+ 5.15.30' 
—9 _39 
Tìm số nguyên x. biết răng —— He — 
240 ˆ 80 
So sánh phân số 
Điền số thích hợp vào chỗ trống : 
dN2DS đó cày . .. "P.7. —- 
J7 17 17 17 17 2 24 12 § 
a) Thời gian nào đài hơn : š giờ hay : gBIỜ 7 
: - : 2° sả: 
b) Đoạn thăng nào ngắn hơn : 5 mét hay — mét 2? 
& "_- đó, Tế 
c) Khải lượng nào lớn hơn : 3 kilôpgam hay 8 klôgam 2 
So sánh các phân sô : 
 ......... bị Ố 6+9 2 
3đ 24 8` 9` 60 3 
So sánh các phân số sau : 
14 
a) và ` : bì =4 Tà 
21 72 133 34 
So sánh các phân số sau 
"-.... 11 v22, 141. 159 
200 314 ` 54 37. 893 901 


54. Cho hình vuông gồm 9 ô, Hãy sắp xếp các phân số sau đây vào các ô trống 
sao cho trong mỗi hàng các phân số tăng dân từ trái sang phải và trong mỗi 
cột, các phân số tăng dẫn từ trên xuống dưới : 

9  -25 20 42 30 14 -l3 


10 10) 19 19 10 19 19 


T0 
19 


-7 
IE 


55. Cũng yêu cầu như bài 54 với các phản số : 


Seo 
15 


56." Cho hai phân số = và -= Chỉ cần so sánh hai tích (—3). 5 và 8. (—2), ta 


Xc : =3 _—2 
cũng có thể kết luận được rằng nì > E Em có thể giải thích được không 2 
Hày phát biểu và chứng minh cho trường hợp tổng quát khi so sánh hai phân số 
và (a,b, c dc Z.b>0,d>0). 


3 và Ê 
b đ 


57. Điển số nguyên thích hợp vào ô vuông : 


Km. LÌ < sẽ 
15 40 15 


15 


Bài tập bổ sung 


@.1. 


6.3. 


6.4. 


: ; 3 
Trong các phân số sau, phân số lớn hơn H là 
1] 8 22 23 
AJ—: (B) — : @—-: D) —. 
" E là Can 


Hãy chọn đáp số đúng. 


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai 2 

a) Không có phân số nào lớn hơn š và nhỏ hơn + 

b) Nếu một phân số có tử lớn hơn mẫu thì phân số đó lớn hơn I. 

Tìm hai phân số có mẫu khác nhau, các phân số này lớn hơn : nhưng nhỏ 
hơn n 


a) Chứng tỏ rằng trong hai phân số cùng tử, tử và mẫu đều dương, phân số 
nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn. 


Nếu a, b, c >0 và b < c thì Tớ. 
b c 
b) Áp dụng tính chất trên. hãy so sánh các phân số sau : 


912, 30, ló8 321. 325 


— Và — ; —— và : và ——. 
37 49 235 1323 454 451 


a) Cho phân số _ (a,beN,bz0). 


Giả sử Ð< [ vàm eN, m z0. Chứng tỏ rằng : 


a a+m 
—< 
b+m 
b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh _ và Hán] 
SóI 568 


6.6. 


6.8." 


§7. 


58. 


29. 


61. 


¿. 


a) Cho phân số : (a,beN,bz0). 


Giả sử + > 1 vàm e N,m z 0, Chứng tổ rằng : 
a_ a+m 
b_ b+m. 

: 237 246 
bj Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh : —— và ——. 
K-2474, 202. : 142 ` 15I 

l7 %1 l7 gi 
So sánh :A= co — vàB= co. 
I7 +l 17 7+1 
99 ; 98 
So sánh : C= x . 
98+] 98" +I 
Phép cộng phân số 
Cộng các phân số sau : 

1 2 3 -—? —5 
A) —+—y b) —+ —; œ)(-2)+ —- 
, 6 S5 5 4 Ac: 8 
Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể) : 

1 -5 4-12 Ti) sec 
8) gã + ? ':) SG don In nh, 

—Ñ 8 13 39 21 28 
Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số 
T=. Đúg BC ác Sa `=: -_lÐ, 

29 58 40 45 l§ 37 
Tìm x, biết : 

Ạ 
4) x=+~2 ¡ Mr oz 
4 13 3 7 
Hoàn thành các bảng sau : 
a) 
1 ` -] Ì lị -7 
12 12 12 


3-BÀI TẬP TOÁN 6/2 (ĐD 


7.4. 


71.5, 


§8. 
66. 


61. 


68. 


69. 


- 2011. 2012. _ 2011+2012 
2012 2013 ` 2012 + 2013: 


Trong hai số A và B, số nào lớn hơn ? 


Cho A 


„.f mm... ca .: : 
Viết phân sô = thành tổng của hai phân số tối giản có mẫu khác nhau. 


Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tính nhanh : 


II 1 1 -I I -I I1 -Ì 
—+—+-+—+— +_—†+—+~+—- 
6 7 8 7 6 5 4 3- 2 


Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phân không bằng nhau 
như hình vẽ. Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được : 


a) _ hình tròn ; 
2 

b) = hình tròn ; 
3 

€) ¬ S : hình tròn ; 
9 6 9 


b, th T” thinnt @ồN; 
lS 1 1ã 


Hình 4 


a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông : 


Vòi nước A chảy vào một bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B 
chảy đây bể ấy trong 5 giờ. Hải : 


a) Trong I giờ, mỗi vôi chày được lượng nước bằng mấy phân bể ? 


70. 


7L, 


72. 


73." 


b) Trong L giờ, cả hai vòi cùng chảy thì được lượng nước bằng mấy 
phản bể ? 


Ba người cùng làm một công việc, Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 
4 giơ, ngươi thứ hai phải mật 1 giờ, người thứ bà phải mất 6 giờ. Hỏi nếu 
làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được mấy phản công việc 2 


Tính nhanh : 
- = ` —1 ~§ _2 h 
Ẩn enc B~ 14. —. : 
13 7 4I 13 d 9 I§ IÍ -9_ IÃ 


r =8 : ế ¬- xi Rẻ c1 “ Z » ' 
Phân số IE cö thẻ viết được dưới dạng tông của ba phân số có tử bàng —I 


và mẫu khác nhau. 


: = = -1( = = -† -] — 
Chẳng hạn : TỔ = CC =' Độ) in) Buái mới . Tự ] 


30 30 3. 6 30 
Em có thể tìm được một cách viết khác hay không 2? 
Đó) dc led . AE: : : : : 


+—+—~+—-: 
II I2 13 14 l1 l6 17 18 19 20 


Hãy so sánh S và ẹ 


Bài tập bổ sung 


8.1. 


Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng : 
-2_ 3 6 3 3 
+ 


I)—2 


+. =:- 5. 2)0 


vã ~2 
G S 16 T12 =. gế 
11 22 4 II 7 
_... ` 
23 IS 9 3 
7 
4) — 
Mù 


8.2. 


§.3. 


§9. 
74. 


75. 


76. 


Viết Đị thành tóng của ba phân sô tối giản, có mẫu chung là ló, tử là các số 


tự nhiên khác Ö. được kết quá là : 


] 43 | L1 3 
(A)—+—+—;, (Bì —-+~+—; 
2 16 16 + 8 lề 
hÌ 
Z%.. (Di 
4 8 l6 +4 8 1ó 


Hãy chọn kết quả đúng. 
Chứng tỏ răng tông của các phân sô sau đây lớn hơn -i 


| Ù L ] Ị 
= +—+ xử : 
3U 5L 52 98 99 


Cho tổng A = 


+—+—+..+—+ : 
ID 11 12 99 100 


Chứng tỏ rằng A > ], 


Phép trừ phân số 


Vòi nước Á chảy đây một bể không có nước mất 3 giờ, vòi nước B chảy đầy 
bể đỏ mất 3 giờ, Hỏi trong [ giờ, với nao chảy được nhiều nước hơn và nhiều 
hơn bao nhiêu ? 


Điền phân số thích hợp vào ô vuông : 


3 ch =.. 
Mục +Í Tes<e?: KT s=: 
3 LÌ 7 ;L] I1 
6 3 -6 -6 
Ấ#=< #e-c=ÏFi;s đ ——+L]=—- 
` Tạ "T8 LÌ 'T 17 


Thời gian ! ngày của Cường được phân phối như sau : 


] 
- Ngủ : 3 ngày ; 


TP l 
— Học ở trường : Ẹ ngày ; 


21 


luonluon.com 


luôn luôn chữm com 


l | 
— Chơi thể thao : m ngày : 


— Học và làm bài tập ở nhà : h ngây ; 
— Giúp đỡ gia đình việc vật : s ngày. 
Hỏi Cường còn bao nhiêu thời gian rỗi 2 
77. Một khay đựng 4 quả chuối, Ì quả táo và | quả cam. 
Biết rằng quả tảo nặng sÉ& quả cam nặng vÀ quả chuối nặng Tak# 
Hỏi khay nặng bao nhiêu nếu khối lượng tổng cộng là skg Ỹ 


78. Điền phân sô thích hợp vào ô trồng : 


79, Hoàn thành sơ đồ xau : 


iIØ (/-1 7Ì 


t2 
t2 


80. 


§I. 


§2.* 


Hoàn thành sơ đồ sau : 


Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước : 


s-(6-ã]- 
12 (12 6) — 


a) Tính : 


b) Sử dụng kết quả của câu a) để tính nhanh tổng sau : 


l | I 


..ẽnẽnnnẽ. 
2 6 12 20 30 
Mội tài liệu "bí hiểm" 
Đây là mẩu giấy duy nhất còn 
sót lại của một tài liệu. 
Em hãy khôi phục lạt ba dòng 
trên và ba đòng tiếp theo của 
tài liệu theo quy luật các phép 


tính của ba dòng còn lại. 


Hình 5 


23 


Bài tập bổ sung 


9,1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một đồng ở cột hên phải để được kết quả đúng : 
"....: 
A) Số đôt của — là là) , 
4 II 
lồng đc êc cÝgữ 
B) Số đối của n là 2)0 
C) Số đối của ˆ là in 
3 7 
D) Số đôi của 0 là 4) Pị 
~7 
3) — 
3 
9.2, Kết quả của phép tính . + . là: 
3 4 5 6 
J7 13 7 23 
A) —; B) —; ©) —; (D) —. 
Hã” t) nn VỀ? Sg ° so 
Hãy chọn kết quả đúng. 
9,3. a) Chứng tô rằng vớin eN,n#0thì: 
.... 
nn+Í) n n+ 1 
b) Áp dụng kết quả ở câu a) để tính nhanh : 
| 1 | l 
==——+—+—+..+_—-— 
: I2 23 3.4 9,10 
9.4. Tính nhanh : 
1 l 1 Ị 1 1 
A=—+—+—+—-+—+_—. 
6 12 20 30 42 56 
9,5.” Tính nhanh : 
| l ] ! 1 
=-—- +—— — —— —., 
I5 35 63 99 143 
9.6.” Tính nhanh : 
1 1 Ị I1 1 1 
—+—+—+—+t_—+t— 
2 14 35 65 101 152 
9.7.” Chứng tỏ rằng : 
| | 1 l 
D= —= + B: + I0 <1 


24 


§10. Phép nhân phân số 


83. Làm tính nhân : 


84. 


§5. 


Từ cách làm trên, em hãy điền các từ thích hợp vào câu sau : 


Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể : 
— Nhân số đó với ........ rồi lấy kết quả ...... hoặc 


— Chia số đó cho ....... rồi lấy kết quả....... 


Áp dụng : 

di 6 3 
a)(-lŠ5)-— b)42.-— ; c)(_-26) :—— 
J= _i ) E )( PHẾ” 

2 —¬3 
d)(-12)-- ; e)(-l7)-— 

)( - )( : 
§6. Tính: 
g2, 1,10 "nh". 
3 5 7 12 7 18 

| 

(22 _15\.41, 1 
Qải 82) 25 5 2/|13 13 


4-BÁI TẬP TOÁN 4/2 (DT) 


: „] ] : : : : 
8?. a) Cho hai phân số — và II (n e Z.n> 0). Chứng tỏ rằng tích của hai 
n n+ 
phân số này bằng hiệu của chúng. 
b) Áp dụng kết quả trên để tính giá trị các biểu thức sau : 


`... TU de V2 
2 3 5 6 6 7 


349 42  $%6 72 90 110 132 


88." Cho phân số h và phân số “ cób+c =a(a,b,e 6 Z„b0,c z0). 
€ 


Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng tổng của chúng. Thử lại với 
a=8, b=-3, 


Bài tập bố sung 


10.1. xe là tích của hai phân số : 


] _5 I 5 L 5 

—== (B) —.~; €)—.—_;: JD)=.« 
(À) -: BỊU ˆ '1g'2 ÉP NG ——r 
Hãy chọn đáp số đúng. 

10.2. Tích ch bằng : 

II 12 

1 1 l 1 | L 

——— ì›—;: Œ—+—;: ——— 
(À2 I1 kế 12 1] 12 
Hãy chọn đáp số đúng. 


10.3. Tìm phân số tối giản : sao cho phân số = — bằng § lân phân số 


NỀ: 
A 
10.4. Tìm số nguyên . nhỏ nhất để khi nhân nó với mỗi một trong các phân 
Ầ 
SỐ tôi giản T Tu 1 đều được tích là những số nguyên. 


26 


§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 


89, 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


Điền các số thích hợp vào bảng sau : 


EwmmnxE 4 | -4 | -I8 50 
: 4 | 9 | 25 7 | 19 | l8 2. 
„4-8 l |2 l|= si] 612 
7 1Š 2] t k 13 25 
mi) 
a.b | 1 19 0 
Tính nhanh giá trị các biểu thức sau : 
1. .ẻẽa He 
7 7 7 371 1 9-3 39 


Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhạnh : 


"mẻ. 
3 5 8 92 
"` `... 
7 II 7 II 7 II 


12 231 (1_1 1ì 
Q=|=+—_—-_>—|1-Ì|-=->~-—l 
09 9990 9999] (2 3 6) 


Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc I5km/h. Lúc 
7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc I2km/h. Hai bạn 
gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quang đường AB. 


Khi giặt, vải bị co đi TP theo chiều dài và _ theo chiêu rộng. Hỏi cẩn phải 


mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có I7mẺ ? 


Tính giả trị các biểu thức : 


27 


95,” Tính nhanh : 
M= _2- + 2- + _2 „ ". 
3.5 5,7 7.0 97.09 


Bài tập bổ sung 


11.1. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức minh hoạ tính chất kết hợp của phép 
nhân phân số là : 


L1] II LTI)ÀI Il(It 
(À) —:—.—=-...—; (B) 33]2 3452 ; 
352 325 35/2 3\52 
1 
©11.11-1(121);: œ 111-1212) 
35 32 3\5 2 35 2 3 5/\3 2 
Hãy chọn đáp án đúng. 
11.2. Giá trị của biểu thức A = nhào: + . + se là: 
5 9 lộ _7 6 
(A)-2; (B)2; ()-1; (D) 1. 


Hãy chọn đáp án đúng. 


11.3. Tính tích P = h = ;Ìh _ ;Íl = s) Thy l — s) 
2 3 4 90 


11.4. Chứng tỏ rằng có ` — + ˆ= > - 
I0I 10 299 300 3 


2 
11.5.* Tính tích A= no _ HN 
4 9 16 


11/6.* Chứng tỏ rằng : + : + : +... + : cn, 
35 6 7 17 


11.7.* Tính giá trị của biểu thức : 
— 1 1 | 


———†?——+1-.-+—. 
123 243.4 34.5 16.11.12 


28 


§12. Phép chia phân số 


96, 


97, 


98. 


99, 


A - SỐ NGHỊCH ĐẢO 


Tìm số nghịch đảo của các số sau : 


-4 13 

a) =3; By ng €)—l; d) —- 
5 ) 27 

Tính giá trị của a. b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng : 

I 1 2 14 
a=-=-= h #=# — : — — 1 D 

3.4 LI- 

3 
c= —— si đd = —Ñ ˆ 6 mỹ) 

4 25 24 
Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau : 
a)0,25 và4; b) 3,4 và 4,3 ; 
c€)2và0,5; đ) 07 và 7. 

Tìm x, biết : 
3 

a)ì—x=Ì; lì xe =J25, 
4 7 8 


100, Tính tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả : 


"(-tƒ-3f-3f-yI-J-=lfit ng) 


101.” Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì 


không nhỏ hơn 2. 


102.” Viết số nghịch đảo-của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên 


khác nhau. 


B - PHÉP CHIA PHÂN SỐ 


103. Tính các thương sau đây rồi sắp xếp chúng theo thử tự tăng dần : 


3.9, 4812, 77, 6,8 


3 4` 4ã II” 105” 77 


104, a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong Ì giờ, người ấy đi được bao 


nhiêu kilômet ? 


29 


106. 


107. 


108. 


109,” 


110,* 


b) Một người đi xe đạp 8km trong : giờ. Hỏi trong L giờ, người ấy đi được 


bao nhiêu kiÌômet 2 


5, Một bể đang chứa lượng nước bằng í dung tích bể. Người ta mở một vòi nước 


chảy vào bể, mỗi piờ chảy được ' bể. Hỏi sau đó bao lâu thì bể đầy nước ” 


Một ôtö đi quãng đường AB với vận tốc 40kn/h. Lúc vẻ, xe đi quảng đường 
BA với vận tốc 50kmh. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 
30 phút. Hỏi : 


a) Thời gian ôtô đi Ikm lúc đi ? Lúc về ? 

b) Thời gian ôtô đi và vẻ Ikm ; 

c) Độ dài quãng đường AB. 

Viết phân số „ đưới dạng thương của hai phán số có tử và mẫu là các số 


nguyên dương có một chữ số. 


[ta 
+ 


©[+lolt2 


Tính giá trị của biểu thức:  A = 


|~ 
+ 
La | +|La |2 


Lo{> 


Cho hai phân xố _ và _ - Tìm số lớn nhất sao cho khi chia mỗi phân số 


này cho số đó ta được kết quả là số nguyên. 


Tìm hai số, biết răng Tỉ của số này băng 5 của số kia và tổng của hai số 


đó bằng 258. 


Bài tập bổ sung 


12.1. Số nghịch đảo của = là: 


30 


2 7 _—7 
A)=;: B)—; C)ỳ]; - D) —. 
(À2 đó (C) ch 


Hãy chọn đáp án đúng. 


M 
12.2. = là kết quả của phép chia : 


~~ 


IÒ 
ò1 


-3. $.„ 


2 3 
A)—: : B _. (C) —:4;: (D)-ó: 
là ĐE: ¬ (B) l ) 


25 4 
Hay chọn đáp án đúng. 
R l Bi VY, Ệ vị .. l TU 
12.3.* Tìm sô tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chía a cho 5 và chia a cho — ta 
đều được kết quả là số tự nhiên. 
—... : 
12.4. Tích của hai phân số là E nếu thêm vào thừa số thứ nhất 2 đơn vị thì tích là 
13 : _ 
3 Tìm hai phân số đó. 
12.5.* Tìm hai số biết rằng Đ) của số này bằng 3 của số kia và hiệu của hai số 
đó bằng 9. 
§13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm 


111. Viết các số đo thời gian sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị 


là giờ : 
IhlSph; 2h20ph; 3h1l2ph. 
112. Tính: 
đố @ 30; b) SẺ 22 ; 
8 2 7 7 
€) ¿8 0Ÿ : đ) SH, 
7 5 3 7 
113. Điền số thích hợp vào ô vuông : 
4 [Ì LÌ 
2 2 L-Í 
...= 2= ¿ Ị.- 
: ;);2x1+xR-n 


31 


114.” Tìm x. biết : 
a)Ð.5x— 3x = 
c) 5.Êx = TC; đ) (#+t:co= 
L1S.* Một người đi xe máy đoạn đường AB với vận tốc 36. km/h hết 2.4 giờ. Lúc 
về, người ấy đi với vận tốc 30km/h. Tính thời gian người ấy đi từ B đến A. 
116." Tìm y, biết : 
a) y+ 3025y = —I.3 ; b)y~259y = 2 h c) 32y +62 = -I3.24. 


117." Biết rằng tống của mỗi hàng đều bằng 8,3 hãy điên số thích hợp vào các ô 
thay cho các chữ a, b, c, d, e, g : 


118. Viết các phân số "xà m : dưới dạng tổng các phân số có tử bằng ! và 


mẫu khác nhau. 


119." Tính một cách hợp lí ; 


K) 1 1 
4— + (-0,37)+ — + L,28) +(C 25) + 3—; 
Si ng # ) 8 ( }) +(25) nà 


32 


Bài tập bổ sung 


13.1. Nối mỗi đòng ở cột bên trái với một đòng ở cột bên phải để được kết quả 


đúng : l 
=..... x. 17 
A) Hỗn số m viết dưới dạng phân số là 1) nh. 
#b củ 2 4đ ý Đụ : 36 
B) Hỗn số E viết dưới dạng phân sô là 2) s 
`. _ : 17 
©) Hôn số = viết dưới dạng phân số là 3) Eï 
¿1E sú ... 13 
D) Hỗn số Si viết dưới đạng phân số là 4) xã 
1 
9< 
53 
13.2. Điền dấu x vào ô thích bợp trong bảng sau : 
Câu Đúng Sai 


a) Hỗn số số” hằng —3 + + 
4 4 


b) Hỗn số T= bằng  e 

7 7 
m=== 11... 
c) Hỗn số -I02 bằng —l0 — : 


đ) Tổng -3. + Š bằng 2 


5- BÀI TẬP TOÁN 6/2 (ĐD 33 


13.3. 


13.4." So sánh : ÀA = 


§14. 


120. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


34 


Tìm các phân số tối giản biết rằng : tích của tử và mẫu bằng 220 ; phân số 
tối giản đó có thể biểu diễn bởi một số thập phân. 


2009¿1 _ 2018 _—+ 
va 


209_-|  2n10_—+3 


Tìm giá trị phân số của một số cho trước 


Tìm : 
sn `. 
a) 5 của 40 ; b) E của 48000 đồng : 


l.,„ 2 
c) 4_— của —kg. 
E¿ 5 


-~ 


„- Có bao nhiêu phút trong : 


BIỜ : b) ý BIỜ ; c) n BIỜ ; 


7 4 
d SIỜ ; e©) — BIỜ; — giờ ? 
gì SE 8) 1s Ê 


`— 
ta [t2 


Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ : 
a) 3h30ph ; b) 2h!§ph ; c) 0h45ph ; d) 6h12ph. 
Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút : 

a)5,25h; b) 10,5h ; c) 3,75h ; đ)2,1h; e) 4,6h. 


sa. : 
Một quả cam nặng 300g. Hỏi T: quả cam nặng bao nhiêu ? 


Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó, Hoàng ăn h số táo còn 
lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo ? 

Một lớp học có 45 học sinh bao gồm ba loại : giỏi, khá và trung bình. Số học 
sinh trung bình chiếm = số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng : SỐ 


học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp. 


127. Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba 
thửa ruộng đầu lần lượt bằng n 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả 
bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tr. 

Bài tập bố sung 


14.1. 3 của 56 bằng : 


(A) 168; (B) 192; (G200; (D) 208. 
Hãy chọn đáp án đúng. 
14.2. Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi 
của lớp 6A là : 
(A)5; (B)6; ()§; (D) 10. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


14.3. : của số a là 480. Tìm 12,5% của số a. 


14.4.” Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4. 


Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vì thì được số mới bằng : 
số ban đầu. Tìm số ban đầu. 


§15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 


128. Tìm một số. biết : 
2 : : hi s 
a) EM của nó bằng 1.5 ; b) ).” của nó bằng —5,8. 


129, : quả dưa hấu nặng 42g Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam ? 


130, : số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao 


. nhiêu tuổi 2 


35 


: z - 
131. Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 5 SỐ trang. 
Š : ¿ 
Ngày thứ hai đọc P số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính 
xem cuốn sách có bao nhiêu trang ? 
422515 "... `... ...... : n 
132. Một tấm vải bớt đi Sm thì còn lại Tấï tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mệt 2 
133. Một người mang một rõ trứng đi bán. Sau khi bán ỹ SỐ trứng và 2 quả 
thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán. 
: : Na : : 
134." Số sách ở ngăn A bằng — số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyền từ ngăn B 
h 
sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng & số sách ở ngăn B. Tính sð sách 
lúc đầu ở mỗi ngăn. 
135.” Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng = tổng số 
bọc sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng „ tổng số học sinh ba lớp 


còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 3 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số 


học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số 
học sinh của mỗi lớp ? 


Bài tập bổ sung 


15.1. h của 28 thì bằng < CỦa SỐ : 


36 
A)7; B)12; (€)4; (D) —. 
(A) (B) ) vn" 
Hãy chọn đáp án đúng. 
15.2, 28 của một số là 10. Số đó là : 
(A) 0,03; (B)0.3; (C)3; (D) 3000. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


36 


15.3. Một người mang một sọt cam đi bán. Sau khi bán n số cam và 2 quả thì số 


cam còn lại là 46 quả. Tính số cam người ấy mang đi bán. 


15.4. Hai đội công nhân sửa hai đoạn đường có chiều dài tổng cộng là 200m. Biết 


§16. 


136. 


137. 


138. 


139, 


140. 


141. 


142.* 


143.” 


rằng h đoạn đường đội thứ nhất sửa băng h đoạn đường đội thứ hai sửa. 


Tính chiều đài đoạn đường mỗi đội đã sửa. 


Tìm tỉ số của hai số 

Tìm tỉ số của hai số a và b, hiết : 

4)a= cm: b= 70cm ; b)a=0,2 tạ: b= 12kg. 

Một người ởi bộ một phút được SÕm và một người đi xe đạp một giờ được 
12km. Tính tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp. 

Năm nay con 12 tuổi, bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuối con và tuổi hố : 

ä) Hiện nay ; 

b) Trước đây 7 năm ; 

€) Sau đây 28 năm. 

Tìm tỉ số phản trăm của hai số : 


ä 
a)2— và c: ' b) 0,3 tạ và 50kg. 
7 21 


Trên mội bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, đoạn đường bộ từ Hà Nội đến Vinh đài 
29cm. Tính độ dài đoạn đường đó trong thực tế. 

3 
TỈ số của hai số a và b là ® tỈ số của hai số b và c là n - Tính tỉ số của hai 


SỐ a Và c. 


Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng 
sẽ bằng 11 : 14. Tìm hai số đó. 


Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2 : 5 và tích của chúng bằng 40. 


37 


Bài tập bổ sung 
16.1. Điền vào chỗ trống (...) : 


A) Tï số của h m và 60cm là.................. 


B) Tỉ số của : giờ và 12 phút là ................ 


C) TỈ số của 2,5 tạ và 80 kg là................ 


D) Tỉ số của 2 ngày và 32 giờ là................ 

16.2. Nếu tăng một cạnh của hình chữ nhật thêm 10% độ dài của nó và giảm cạnh 
kia đi 10% độ dài của nó thì điện tích hình chữ nhật đó : 
(A) Tăng lên 1% ; (B) Giảm đi 1% ; 
(C) Không thay đổi ; (Đ) Không kết luận được có thay đổi hay không. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


16.3.” Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5000m'. Trên bản đồ tỉ lệ xích 
1 : 1000, khu đất đó có điện tích bao nhiêu 2? 


16.4.” Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó. 
16.5." Tỉ số của hai số là ễ hiệu các bình phương của chúng là —64. Tìm hai 


số đó. 


§17. Biểu đố phần trăm 


144. Tính tỉ số phần trăm của hai số : 


a) 5 và 8; b) 10 và7; 

c)7 và 12; đ) 13 và 6. 
145. Tính : 

a) 8% của 90 ; b) 7% của 80 ; 

c) 6% của 38 ; d) 3% của Ø7, 


38 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


a) TỈ số của tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh 
và tuổi em. 


b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con 
là 44. Tính tuổi mỗi người. 

Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số 
học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. 

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C. 


b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số 
học sinh câ lớp. 


a) Tính khối lượng đường chứa trong : tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 
25% đường. 


b) Muốn có 350kg đường thì phải dùng bao nhiêu kilôgam sắn tươi ? 

Kết quả tm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết : có đúng 62,5% 
số học sinh thích đá bóng ; 43,2% thích đá cầu và 25% thích nhảy dây. Theo 
em, con số nào chắc chắn là không chính xác ? 


An nói với Bình : "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số 
người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất 
cÃ các buổi tối". Bình nói ngay : "Như vậy tức là có 68% số người được hỏi 
ý kiến phân đối !". Em nghĩ gì về câu nói của Bình ? 


Bài tập bổ sung 


17.1. 


Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả 
đúng : 


A) 8% của 120 là 1)4.32 
B) 12% của 36 là 226 
C) 0,25% của 104 là 3) 0,26 
D) 67% của 5 là 4)9,6 
5)3.35 


39 


17.2.” Chu vi một hình chữ nhật là 36m. Nếu giảm chiền dài 20% của nó và tăng 
chiều rộng 25% của nó thì chu vi hình chữ nhật không đổi. 


Hãy điền vào chỗ trống (...) : 
4) Chiều đài hình chữ nhật đó là................ 
b) Chiều rộng hình chữ nhật đó là ................ 
€©) Diện tích hình chữ nhật là ................ 
17.3.” Khối lượng công việc tăng 80% nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. 
Hỏi phải tãng số công nhân thêm bao nhiêu phần trãm ? 
Bài tập ôn chương III 


151. Tìm số nguyên x, biết rằng : 


152. Tính : 

3. -Ím lLš 22 
4T 13 

153. Tìm x, biết : 


H= + nộ = 30.75) x -8= Ề +0,415+ m) ; 0,01. 
6 3 ‹ 200 


12 
§ 8 
ÌgfGo6ui»AeP ao Tel, 
L0Ể —I 10Ể - 3 
155." Chứng minh : 
DI TT TT T11 
S==+—+—+—+—+_—+—<- 
5 13 14 15 61 62 63 `2 


156.” Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán ` SỐ cam và ` quả ; 
lần thứ hai bán : số cam còn lại và : quả ; lằn thứ ba bán : SỐ cam còn 


lại và ' quả. Cuối cùng còn lại 24 quả cam. Hỏi số cam bác nông dân đã 


mang ởi bán ? 


40 


Bài tập bổ sung 
HL1. Phân số 5 sau khi rút gọn được phân số = Biết b — a = 190, tn 


,a 
hân sô —. 
' b 


I2. Tính A = kẻ, Ó nu 1234321 


959505 9595 } 5678765` 
X=, _=` 
"".. 2009.2010 — 2 :Be 2009.20102010. 
2008 + 2008.2010 20092009.2010 


Tính A + B. 
IIL4. Tính giá trị của biểu thức : 


_ 2.3.44-23.49+2.3.4.11- 2.3.4.13 
— 5,67 5.6.79+5.67.11- 56.713 


II.5.” Chứng mính rằng § = 2! 2 + ca +...+ _.. 1. 


2 220 
: : ¬ Ẹ | 
IH.6.” Có bao nhiêu cách viết phân số dưới dạng tổng của hai phân số + + ñ 
â 
với 0<a<b? 


II.7.” Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó với tổng các chữ số 
của nó là lớn nhất, 


IIL8.* Có thể tìm được hai chữ số a và b sao cho phân số : bằng số thập phân a,b 


hay không ? 


6-BÀI TẶ£ TOÁN 6/2 (ĐT) 4I 


IEI©)a]I91elafe.e)aa) 


luôn luôn ch: lÚ 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


§1. Mở rộng khái niệm phân số 


Ẵ¿ 
a) 
b) 
Hình 6 
3 5 3 1 
2 a) — ;¡ b)—; c)—; d) —- 
l§ 9 4 ¿1 
E) -2 ‹ 12 : 
3 a)—) b) — : cì—; dị S2. 
bì Fị 17 5 
-3 -2 2 
4 a)—= b) —;: c) š d) — 
§ —T -I1 
X 
§. — <— 
y x 
33 47 F¿ 2 10I 3 
6. ual ——m;: ——mn; b) —m“ : ———rmr.. 
100 1000 100 10000 
7. xeZva-7<x<-3,dođó:A=(|-7;-6;-5;:-4). 
8. ainz3;  Ten, kế =. 
—3 7 5 
Bài tập bổ sung 


1.1. Chọn (D). 
1,2. Chọn (A). 


12 


1.3. 


1.4. 


1.5. 


1.6. 


10. 


VớilaeAfii4eie sử. 
14-3 11 


Với=(SHNWAe= le ed 
a3 2 


Với n = 3 thì không tồn tại A. 


P= 4:3: 2:212:3| 
3141214 '2)3] 


a) Số tự nhiên n là ước cúa 4 tức làn e {I; 2; 4}. 
b)n-2: 4nên n = 4k +2 (k eN). 


€)n~— I là ước của 6 nên có bảng sau : 


Vìn eNnênn e {O0;2;3;4; 7}. 


đ) Ta có = `. ' => n— 2 là ước của 2 nên có bảng sau : 
n—2 n—2 n~— 
n=2| -l | -2 2 
n 3 | 0 | 4 | 


Số 0 không thể lấy làm mẫu của phân số. 


Lấy —3 làm mẫu, ta viết được 3 phản số là = =: = 


Lấy 7 làm mẫu, ta viết được 3 phân số là =: Ti: 
Vậy ta viết được tất cả 6 phân số. 
Phân số bằng nhau 
a)x=_-3; b)y=-—7 
3 15 412 4 l6 7 2] 
a) —=— ; Áp Công —= = 
4 20 3 lỗ 9 36 13 -39 


11. ; —— — —— 
7l L7 29 33 
g 2.9, 2.8, 56,9, 16-8 
8 36 9_ 36 8 2 0...2 
4 -MH 7 l4 4 -2 7=) 


14. a)Tacóx.y=3.4= l2. 


x|1|2|3|4|6|lø2|-f1|-2|- 
y|J12|6|413 2| 


b)x=2k, y=7k (keZ,kz0). 

1Š. x=5, y=lá4, z= 12. 

l6. Có tất cả ba đẳng thức:2.32=4.16; 4.32=8.l6: 2.l6ó=4.8. 
Từ mỗi đẳng thức trên ta lập được 4 cặp phân số hằng nhau. 
Vậy tất cả có L2 cặp phân số bằng nhau. 


Bài tập bổ sung 
2.1. Chọn (C). 


2.2. Chọn (D). 
2.3. Ta có x.y =—2.3=-—6. Vì x << y nên ta có bảng sau : 
X 6 | 3 2 
V | 6 
_ 3 
3Ä. ^  >` nenðwc39af <2) 
y~2 2 


do đó 2x - 6 = 3y — 6 nên 2x = 3y 
suy ra 2x — 2y = y hay 2(x —y)= y 
nên 2.4 = y. 


§3. Tính chất cơ bản của phân số 


17. -—- =s-= =.:= =1, 
—2 3 —5 7 =-) 
:4 Z 
Z»x 
18. ==-. lì Sa 
S_ 3x „10 
4 .,2 
:4 -= 
l7 5“  Is 
\S— mi độ CTx= ——- 
24 6 7 21 
`_2 `— 
:4 .3 


19, Một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên khi tử là bội của mẫu : 


TP =k (k,b<Z.,bz0). 


20. 1 giờ chảy được ñ bể ; 59 phút chây được ` bể ; 127 phút chảy 
127 


die CC THẺ, 
NET 
—12 
21B.  -46 + s.=. 
728 13 -26 
N =3 _ _lỗ T “.. 
3 3 21 84 
u Ýđ-2 o Š<1 
II 55 235 7S 
5 3Š § 40 
œ 3 ._-È p -‡Ở- 
Tàn l6 ` 8 


|T|H|ỊA|I|B|I|[N|H|D|U|O|NjG 


Ñ4 II 25 -12 l6 -12 -lŠ5 II 809 5S 75 -l§ 85 


Đại dương lớn nhất trên hành tình của chúng ta là Thái Bình Dương. 


45 


22.” a) Biểu thức A là phân số khi n - 2 z0. Vậy n là các số nguyên khác 2. 


bì A lí số nguyên khi n - 2 là ước của 3. Ta có : 


n—2 l -I 3 -3 
| n 4 i 5 ¬Ï 


_ =2])}: = 
TỶ"... s.” tl 
3 28:7 4 


-39 (~39):13 3 


¬ “na (2) 
52 52:13 4`. 
-2I -39 
Từ (1) và (2) suy ra: —— = — - 
b bi ái, 28 52 
kiểi(l', 1/110 „=7 tẾ 
2323 23.I0I 23 
-171717 _ (—17).10101 _ -17 (3) 
232323 — 23. 10101 23 ` 


-l1717 _ 171717 


Từ (1) và (2) suy ra: =—. 
2323 232323 


24. Khi a=0.ta có : 


0 0.m,. „ ca 
= (vi cùng có giả trị băng Ô). 
n 


b 


Bài tập bổ sung 


4.1. Chọn (C). 
3.2, Chọn (C). 


bị -L - l6 _-6, 5 _ S4) _ -20, 
-2 -2(6) 12 `-3 -31(Œ4) 12 


46 


3.4, 


25. 


¿36 _ 36:12 _ 3. 42 _ 42:14 

§4 84:12 7 `98 98:14 
Do đó 4ó CS. 

84 98 

b) 123 _ 1231001 _ 123123 

237 2371001 237237) 
Rút qọn phân số 

rð ] 8 
A)— ; bò — : = 
, 5 ) ¬ ki 3 


và sa : 
Sách toán học chiếm 7 tổng số sách, sách văn học : 


27 l 
ngoại ngữ : —— : sách tin học : — ; truyện tranh: —— 
BOẠạI ng 350 GIÐET" yệ 


1 
ấy. 
's 


297 


4.7 _ 4.1 _— 7T, ĐI s tá VN. 
9.32 9,4.8 72 ` 14.15 2.7.3.5 l10` 


2.5/13 2.5/13 1 


A) 


28. 


29.- 


30. 


31. 


32. 


_0 3 = 

Ẫ _ T. jÿcP 3.3 9.(6 3) 
26. 35 2.13.5.7 7 18 9.2 

Sồ PO 05 Ung ie2du lẽ, si s22 a bùa DI, À 

3-20 —]1?7 49 49 

A) 2 gi b) vỗ giờ: c) — giờ. 
20 (00 400 

° hy 

8 B3y. 


=. dung tích bể. 
10 


47 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


30,” 


48 


Phân số = không bằng các phân số còn lại. 


Rút gọn S1 ó2 s40 Àj số phải tìm là BÀ =i sói Là 
28 4 4 8 12 l6 
xe{-4;4). 
_14.244-) 14_ 2, 
35.(294—-l 35 5ˆ 
_ 29.101 -I01 _101.29-I) 28 2 
38.101+404 101.(38+4) 42 3 


Các kết quả tìm được đều đúng nhưng không thể áp dụng "phương pháp” 


4 b : 
này để rút gọn mọi phân số có dạng = được. Ta chỉ cần nêu một ví dụ : 
bc 


2L_ 21 _2 (sai ). 
132 Z3 3 
Chẳng hạn : „eo h “., 
46 64 %2 28 
Ta chứng minh phân số này có tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau. Gọi 
đ là ước chung của 12n + 1 và 3Ôn + 2. Ta có : 


5(12n + I)— 2(30n +2)= 1: d. 


12n +1 


Vậy d = I nên 12n + 1 và 3Ôn + 2 nguyên tố cùng nhau. Đo đó E 
n+2 


là 


phân số tối giản. 


Sau khi cộng n vào tt và mẫu của phân số ¬ ta được phân số mới : 
23+n 


có mẫu hơn tử là : 


40x+n 
(40+n)- (23 +m)= 17. 
Ta có sơ đồ : 
Tử mới: ————————¬ 
Mẫu mới:———————— 
—= 


Tử mới : 17. 3= 51, 
Số n phải tìm : 5l - 23 = 28. 
 É San 2 | Ð: EET.. 


Thử lại : _ 
40+28 68 4 


Bài tập bổ sung 
4.1. Chọn (D). 
4.2. Chọn (Bì). 


NhỢ S. — 
4.3. Đưa xi về dạng tối giản : ]=..=. 
35 35 h) 
KT ) 
¬-. 
À4, Tả có Ì- ~-.. Các phân số Hằng —— có đạng - ”D, Vì th và mẫu là các 
48 l6 16 l6m 


số tự nhiên có hai chữ sô nên m c [2;3;4; 5; 6]. 


DađýBÐl vo. nh 
32`48` 64` 80` 96 


4.5. Để A là phân số tối giản thì UCLN (n + !l ;n- 3) = ! hay UCLN 
((n-3)+4:n-~ 3) =]. suy ran— 3 72 hay n là số chẵn. 


§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số 


ÁI. a)35; : b) 75; c) 24. 
42. Trước hết hãy rút gọn và viết phân sế dưới dạng phân số với mẫu dương : 
Ì) ý di 
-2 2 -24 4 60 6 
.„ò =Ì_ m2 2 21 -Ì I!  lã 6 -l -9 
Ta có : = ;¡ —= : =— R —= " 
3 36 3 36 ~2 1 36 -24 4 36 
-3_-27, 10_1_ 6, -5_-30 
4 36 60 6 36 6 36 


1-BÀI TẬP TOÁN 6/2 (B9) 49 


43. 


Áo. 


47. 


30 


1212 _ 1212:1601 _ 12, 


2323 2323:1011 23` 


-3434 _ -3434:01 _ -34 
4441 4l4I101 41 


Nhận xét : Các phân số có dạng kêu và B5 thì bằng nhau vì : 
¬ cd cdcd 
ab ab.101 abab. 
cá cả.101 cdcd 

17 36, -23I _ 10 50 21 l8 
a)——V b) —— và — : f€) —' —' —_: 

320 _ 330 330 140 140 140 
đ) Rút gọn : Các Khà `. + ta được : —— HN T. . 

42 2I 132 12 84. g4. 84 


Liên giải thích đúng theo quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu đã học ở 
Tiểu học. Ởanh giải thích sai. Chỉ cần đưa ra một ví dụ : Ti và h rÕ ràng 


l 
3 > 1 và 100 > 2 nhưng _ < _ hay : <—- 
100 100 I00 2 


x_xrI6. 
7 7.5 
s 5x x+Iế 
uy đồng mẫu : — = 
'MHY DHHĐTPHBMZ qui vg 
Suy Ta : 5X ~x+ 16 
4x = l6 
x=4. 
4 ] 2 
Thứ: Ý= +I6 - 20 
7 7.5 35. 


Bài tập bổ sung 

%.IL. a) Sai ; b) Đúng ; c) Sai ; d) Đúng. 

5.2. b) Đúng, 

_ 3469-54 _ 3469 - 5+ 1 

" 6938_—-I0R 2(3460—-514 2 

_ 2468-98 _ 2(234- 49) _ 
3702-147 3(1234- 49) 


2- 

„ã 
11, - 
IS"... : 


3.3. 


5D 94 6 3 3ˆ 
5.4. Ta có 1008.8-— 994 = 1008.7 + 1008 - 994 = 1008.7 + 14 
= 7.1008 +2) =7.1010. 
ậyC= ẻ ` 
7.1010 7 
12.3+2.46 + 3.6.0 + 5.10.15 
— 1.2.3.3+ 2463 + 3.69.3+5.10.15.3 
123+ 2.46 + 3.603 5.1015 1 
31234+246+3.694+5.1015 3 


= ..ẻ nh. 
7 3 1 3 37 2I 
EmrbCOHIBKthffÖ Seo cục liệu... UP vi 
I00§8§-994  B§064-994 7070 7 
2x-— 3 
55, Ta có ` c2 - Suy ra 2x —0= Í]17, 


240 80 240 


Từ đó tìm được x=63, 


§6. So sánh phân số 


49. dj\° 6c d7 6y 
L7 17 17 17 17 


31 


4. : 1 
50. a) — giờ dài hơn — giờ ; 
) sẽ 28 

3 : 

b) — mét ngắn hơn - mét ; 
5 3 
XI : 6. 

c) § kilôgam lớn hơn 5 kilôgam. 


Š .5+2Iũ, 5 


SỈ a) —< ng 
24 24 § 
b) 6+9 Ẹ bá : 2s 
6.9 9 3 
S2, TỶ. CS “eo. cải” ¿AVNy ĐT 
2I 3 72 6 3 6 6 21 72 
38. 2 J29_ 3 2 16 2L 3 ., 38 129 
HC su he. dc .VWWVs 
133 7 3444 § 7 56 56 8 133 344 
3, S2 Sen Ms 
200 314 54 108 37 
141 3 159 3 3 3 141 159 
c€) —=—:;: —-=——- ——<— tên ——<——. 
893 19 901 17 19 17 893 90I 
54. >5. 
-s[ »J] [zsT sỊm 2[1T3 
| 19 19 19 19 19 I9 15 6 10 
- "|| | j=ð| mm] Pa mm 
19 19 19 19 19 19 10 5 3 
cl t  U Tp | CD l0 Ệ=<: 
19 19 19 19 I9 19 15 15 =5 


56." Ta có : : < n nếu ad < be và ngược lại. 


Thật vậy, ta có _= . TỶ. Theo quy tắc so sánh hai phân số có cùng 
b bđ d  bd 
2 a _©Ồ 
mẫu dương : PA line. 


52 


Tương tự, ta cũng có ¬ > h nếu ad > bc và ngược lại. 


.- 
Vì(—-3).5=-l5>8§.(2)=-l6 nên — > sÃ. 
8 5 

57, Quy đồng mẫu các phản số, ta có : 


= 3 " 
-6 _3.L]_-56 


120 3.40 120. 
Do đó :—64<3.L ]< -56. 


Suy ra số nguyên phải tìm la : —19 ; —20 ; —21. 


Bài tập bổ sung 

6.1. Chọn (C). 

6.2. ä) Sal, ví dụ _ < _ < bội 
7T 2 7 


b) Sai, ví dụ = < 1. Khẳng định ở câu b) đúng nếu tử và mẫu đều dương. 


6.3... Chọn mẫu chung là ó0 ta có : : = . _ = ch 
35 60 4 60 
,12 13 14 15 
Ta có —<—«< —<—. 
60 60 60 60 
RútriRgdfbhárstnlybrdtpb€- £cC dc ức 
5 60 30 4 


xế gi, 
É& 3= 
bc c  bc 
flc+biétdcsá4b.S00 e°. Vu sec. 
bc  bc b c 


33 


6.5. 


6.6. 


5. 3g. l7 36. ..36 36 9 12 
)*® —~ . Ta có —— < —— Iện — < —. 
37 148 49 147 148 147 17 49 
30 _ 6 _ 24, 168 _ 24, 
*238_ 47 188 ` 1323 l89 ` 
24 24 30 168 
VÌ —— >_—— Nên —— > ——. 
I88 189 235 ˆ 1323 
"=."-..- 321 _ 325 
—— < —— < 


——— 
° 454 “454 — 451 454 451 


a a(b+m ab + am 
"<5 @) 
b b(b+m) bˆ+bm 
+m _ba+m) ab+bm „ @) 
b+ìm b(b+m) b+bm ` l 
Hhc, = a<b, suy ra ab + am < ab + bm. (3) 


Từ (1). (2) và (3) ta có ; Sản khi bo 
b b+m 


434 434+7 _ 4i 


5! `561+7 568 


b) Áp dụng : Rõ ràng Sị <1 nên 


a) Giải tương tự bài 6.5.a). 
232 2337 237+9_ 246 
nên > = —. 
142 142 1422+9_ I5I 


P 18 I8 I8 
SA E2 bạ =LÊnU cc 0 TẠP li 
Í7s¿Í ƒ9°‡Il 17 °eslel 17741? 
_1147+Ð 1U +1_ 
lJj? 54?  èi 
Vậy A< B. 
99 09 99 s0 
6S 6S SE sp c 
98 +1 982+| 98+1+07 98?+9§ 
— 98(988+l) 9858+]- 
98.985 +]) 0858 +] 
Vậy C>D. 


34 


§7. 
S. 
59. 
60. 


61. 
@2. 


63. 
«4. 


6. 


Phép cộng phân số 


_—^A củ 
30 20 8 
_A -] 

Aa) — ;ÿ b)Ô; c) —- 

; 4 ) ) 12 
Š -3 
a) —; b) — ; €)-I. 
29 ) 5 ¡ 
21 ] 
a)x=—; b)x=—: 
52 ) 
a) 
-+ | =5 J BÍ |cj. | ết 
®® 12 12 12 l*¿ 12 
1 -Í -] 
5s | 3|” | *}“š 

b) 

1 | Ê 3š | 3 | -¬q 
2 3 6 34 

1“ ấ1E=E=E 
12 12 4 6 12 


ch ec 7 đun việc ) 
P DI TAY ảo 21a 


-3 3-35 
22 23 506 
7 l 6 3 4_ -] §_ -2 9 
——=—— + —=— + ——_— †+ => =— +_—. 
25 25 25 25 25 25 25 25 235 


Bài tập bổ sung 


7.1, 
7.2. 


7.3. 


Chọn (€). 
Chọn (À). 


IL II 9 9 10 10 : 
—<—:_—_-<_,_;:—<—. Dodúó: 
29 15 17 15 19 lệ 


II) 9 10 30 
+ 


< — 
15 15 15 lế 


35 


7. 


7.5. 


§8. 


61. 


68. 


69. 


56 


_ 2011, 2012 _ 2011 2012 _ 201122012 2011+2012 
_ 2012 2013 ˆ 2013 2013 2013 2012 + 2013 

Vậy A>B. 

Có thể viết như sau : 


7 1+6 I 6 1 3 
—= =4 —= +.) 
l6 l6 16 l6 I6 8 
J0 7a 
l6 l6 l6 lố § l6. 
tán an. 7 cac 
l6 16 l6 16 16 4 


Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 


I -11 (-l ì Ệ -l ¬ '] 1 -I -] { 
—+—|+|——+_-Ìt+t|=+—|+|—+-|†+|=-+—|+|—+~-|+t 
2 3] 3 3) \v1 ` 4 5 5] (6 6 77 


1L 1 
+ —=_— 
8 8 
| 1 § 3 6 
a)—=—>+—=—+—; 
2 18 1ã l3 I8 
. Ki T 
3  lI l8 l1§ 
2 l 3 5 1 6_ 8 %5 
bì 6t sạc lọ le sec j nh cực on 
9 18 IS 6 IlI§ 18 18 9 1 I§ l8 
7 1 ó 17 3 6 8 I8 l 3 6 
đ) —=—+—: _—_-=—+—+—; —_==—+—+—-+— 
18 18 18 I8 18 I§ lI§ I§ I8 I§ 1§ 18 


-a)—3< <-l; 


b) -3 < x << 4= xe |-3,-2,—l1,0, 1,2, 3,4). 
a) 1 giờ vòi A chảy được ' bể, vòi B chảy được : bể ; 


b) 1 giờ cả hai vời chây được sà bể. 


3 
7.  — công việc. 
+ 
71. ¬ + ly TItcb+ cối: 
13 13 41 4I 7 7 7 
B~( + ~5]*ÍE*is]* tr Ch*ig =T” 
9 9 (IS l§ lỗi II TH 
22, -8_ -32_ (C1I39+(-CI2+(3)_ -I _ = Sa Ì 
I5 60 60 4 —- 
73.* Wiếi phàn Số CC so bướu Ễ điêu lớn i@8:e—› 
1] 12 19 0 
: 1 Ị .. 10 1 
Do đó S > — + — + ---:+ — (có 10 phân số) > S§> — = —- 
20 20 20 20 2 


Bài tập bố sung 
Ñ&.I!. A)->3):B)>5);3ằ->I);D)¬ 2). 
§.2. Chọn (À). 


8.3. Mỗi phân số trong tổng đã cho đêu lớn hơn ng" tất cả có 50 phân số. Vậy 


=1. =5... 
I00_ 100 100 100 2 
50 phân số 
SÀ À se [c se Xã mm) 
1 12 99 100 


| l ] | ) 1. 90 
>—+| + —+..†+—|=—t+——=Ì. 
10 (100 100 100 10 100 
90 phân số 
Vậy A > |. 
§9. Phép trử phân số 
74. 1 giờ vòi A chảy nhiều hơn vi B là ¡_ bể 
—5 —8 1 
TÃ. A) —— b) — ; s.. đ) 0. 
) 3 ) C) 2 ) 


35? 


76. Thời gian rỗi của.Cường là ì ngày. 


47 
T7. Khay nặng —— kg. 
ÿ BHễ 1o cẺ 


78. 
79, 
$ -Í = 
Kiếm tr: Sa — |“ * 2Ì” 2y — 1Ì” : 
24 2 24) 24 \24)} 24 
80. 
In K¿ 
Kiếm tr T7 ~[T5 ~ g]“ Ty ¬ =l2„Ị, 
12 12 6 12 1 1 
LẦP NỔ _ s3 Ă cÓ 
2 6 12 20 30 


S8 


luonluon.com 


luõn luôn chữm corr 


| | ] | | 1 | “Ị I3. j1 l} 
hì +—+——~ + =|l-= “| “ng sÈỈ |* ai — | 
1 ña I2 22 340 !#/.\ÁÝ cấy t3 HH) và sÌ 
ï | ; ¬l 11 j-l lì 
HH ¬.“_=. + 
Ã úÚ 5 đj 4 3 1ị 
ƒ] 1) -] lì | 5 
+ —>+_— +|— | — 
4 4; Š / q h 
82.° Ha dong trên là : 
L5, 3 
3 3 ñ 
„.. l 
1` 4 12 
"sẽ... 
4 § 309 
lu dòng tiếp theo là : 
' “sua 
8 9 72 
mm. \ 
Ụ 10 — 9 
St t2) 
lũ II 110 
Bài tập bổ sung 
9.1. A)-+4); BH) -> l1: là Si D) >2) 
9.3, Chọn(C}) 
tẲ: äì | _n"n+l-hn _ "+: | n _Ẩ1l_ | 
nín + Ì} nín+l)  nín+l) nín+]) n  n+l 
| 
hNế mì c4 0 De bá cac la] siết 
3 3 3 3 d 9 10 10 10 
9.4, W ucỦ c ng vu pöởng giếc 
23 314 4S 56 67 7 
| V1 ] Ì | | | l [1 | | À 
=——_—~ t—-=-t--—-+——_. ! —=———=-— 
2 3 3 4 4 šs S5 6 6 7 7 8 3 Ñ & 


"9 


mi 


¬ 
96” C=^“+ + +——+* 
28 70 130 208 


°¿ 
+———+ 
A1 4/7 .I0_ 10.13 


13—11 
+ + 
9.11 mả 


2 
304 
2 2 


16.19 


——+ 
13.16 


l; 3 3 3 
—— 


l0 — 7 
7.10 


7-4 
——+——+ 
47 


( 
\ 
heint-trErá 
| 


60 


+ ————— 
10.13 


L1 Tl T1 1 s) 
+———+_—--_—+ — 


3 
+ + +———ờ ` 
14 47 710 1013 (116 tem) 


13-10 16-3 
+ 


13.L6 


ngờ) 
16.19 


10 13 13 16 16 19 


§10. Phép nhân phân số 


83. 


84. 


85, 


86. 


87. 


Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể : 
— Nhân số đó với tử rồi lấy kết quả chia cho mẫu hoặc 


— Chia số đó cho mẫu rồi lấy kết quả nhân với tử. 


Áp dụng : 
3 =6 
0 0 Sàn GuYNG DI NG tà 82222 
5 2 -24 
-26)- ——=2.5=l0; đ)(—-12): =——;p 
c) ( 2H { $ s 
3 SI 
(=7) - = 
BE UU" Sài Bố 
2 1 I0 22 14 6 70 
a)—+—-—=_—=†+~=—+_—-_—, 
13 §Ấ 7 37 2L 2l 21 


727 1_ 7 3 49 18 31, 


2 7 18 12 l4 84 84 84” 
SỈ” 3 4I É: ạ 4Í 31 41 _ 31 


li 82|Ì 25 82 §2) 23 82 25 50) 

4 I)(3 8 8 4\ (~¬5 13 -5 -—I 
g8 |—-+_—-Ì-|—>-—-|=|_ t— k = —-—=_—. 

5 2J|(1J3 13 (J0 10) (3Í 1013 2 

L1 | ] l n+i-n | 


aãa) —:- = R — = —:' 
n n+l  ní(n+l) n mn+l nín + n(n + ]) 


b) Áp dụng : 


Írgeqr)lrt)4tEglát-n)(ea) (rẻ 


`. 
35 12 0 
88* Tacó: “. 2= () 
c hbc 
5 h ^© -1. 2 
a A_actab a(c+b) aa aT (c+b=a)  @) 
b c bc bc bc bc 


Từ(IDvàa(2): S.Š= 2+ ^^ vớib+c=a, abceZ, b0, cz0, 
b c  b ec 

Nếu a=8, b=-3thìc=a—b=8§-(—3)= L1. Ta có : 

hì 8 G641. 8 8 § II+8.(3) 61 

: —— và —+ = = . 

=3 I] —33 =3 1l —33 -33 


Bài tập bố sung 
10.1. Chọn (A). 
10.2. Chọn (D). 


a 


10.3. Từ ——- = = suyra ab=8a(b-—a) 


ab = 8ab — 8a” 


8a” = 7ab 


) 


.... 
b 


62 


10.4. Gọi a là số nguyên dương cần tìm. 
ề _, —. _ là những số nguyên thì a phải chia hết cho 4, cho 11, cho 
12 ; a là số nguyên dương nhỏ nhất nên a là BƠNN(4, I1, 12) = 132. 


§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 


89. 
3 | 25 sư 1c Ga DU | TC 
' 4 9 35 ||. =5 7 19 15 21 
` 4# |6 | 5 | 3 | =3 ` B, |: 
3 15 | 2I 5 4 9 13 | 25 
ïN= 1P 1E h Tà, ` lv 1E 
: 7 Ề 3 7 | 19 k 3 
00, A=srls+2+Ÿ]=s 3e [+ B=5- GÌ“ g C9) =-4 
7 n7 9 (3 3) 9 
5i. w=(Š.3).(2.m).9-i-4.8- 8, 
3 8) \5 92 g2 23 
Ni (cối 2 ThS. 
7H 11 HP 7 11 11 


o=Í Lụ 12 )-0=0, 
99 999 9999 


92. Việt đi quảng đường ÁC trong : 
7h30ph - 6h50ph = 40ph = sh 
Nam ởi quãng đường BC trong : - 
7h30ph — 7hlÔph = 20ph = 2h 


Quãng đường AC dài : 


15- : = I0 (km). 

Quãng đường BC dài : 
I2: : = 4 (km). 

Quãng đường AB dài : 
: 10+4= 14 (km). 


63 


93... Sau khi giặt, cứ Im vải theo chiều dài sẽ còn lại : 


15 17 8 71, ¿ 


3 r 
9, A=l.2.3,3_1 
2 3 4 5 5 
2.3.4.5 2.3.4.5 5: 
1-2.3-4 3.4.5.6 3 


Ầ Ầ 
9s "..=. ..“.h- 
3 s5 5 7 7 9 97 00, 4 


Bài tập bổ sung 
11.1. Chọn (B). 
11.2. Chọn (D). 


ø 
MHj P22 uy ác 
234 0909 99 
| | ] ] | 2 
- —†+——+..?+——*3——>——200=-. 
101 102 299. 300 300 3 
: : : J3. 4.5... 3 
11.5 A=dl3 24 35 2931 - 1.2.3 29 345 l 
22 33 44. 3030 2.34..30 3.3.4... 30 
ciải 31 
302 60 
| 
J Ty an () 
3 6 7 § 9 S5 
nh cac se aĨ @2) 


—+ Ti : 
1Ô 1l 16 17 8 


Suy ra : 123 “313-33)' 


Do đó :M= 2T ~33*25 T14 _1 _ Ị ] 
2(12 23 23 34 10.11 11.12 
""“.=. =2|3- BỊ 
2\(12 1112) 2Ì2 1112 
-1 6 _ 6L 
2'132 264 


§12. Phép chia phân số 
A - SỐ NGHỊCH ĐẢO 


1 — 5 —5 27 
%6. — hay —_ ; b) — hay —_ ; —]; d) —: 
a) 3 ay ) ~A ay 1 €) ) 


97, a= 3 có số nghịch đảo là 12 ; 
b= - có số nghịch đào là —5 ; 


c= J) có số nghịch đảo là =Ủ R 
20 II 


~ 


d=-—2 có số nghịch đảo là 5 hay = 


98. Các cặp số nghịch đảo của nhau là : ä) 0.25 và 4; e)2 và 0,5, 


9. . l #=: 
3 4 


T có số nghịch đảo là lí. 


101.” Gọi phân số dương là ¬ Không mất tính tổng quát, giả sử a > 0, b >0 


và a>b. Ta có thể viết a = b + m (m 3 Ù). Ta có : 

a b b+m b m b m b m+b 
+=c=——— =l+— >zl+ + =l+ 
b a b b+m b b+m b+m b+m b+m 


Vậy H5 >2. 
ba 


ụ 
tờ 


Dấu đẳng thức xảy ra khi ä = b (m = Ô). 
102.* Có thể viết như sau : 
CÁC 5 0 C607 0à lu luc ưu 2 Jn DU 
-2_ 2 12 12 4 6 12 -4 -6 -l2 
Như vậy số nghịch đảo của — 2 đã được viết dưới dạng tổng các nghịch đảo 
của ba số nguyên - 4. — 6, ~ 12. 


B - PHÉP CHIA PHÂN SỐ 


Ha 3:2, đc. 7 1, SA. 
"31g 3 5 II 5` 105 2° 77 4 
Sá xế 1... 
CHỤP SƯ Ụ TP TH g 
104. a) 4km; b) 12km, 
105. 2 plờ 
| Ì 9 
106. a) —h; —h; b) —h; c) 100km. 
40 50 200 : 
1g, -2.2-2.3-27.,53_7.3 
lS 3 7 5 7 32 52 


6ó 


109.” Gọi số lớn nhất phải tìm là : (a và b nguyên tố cùng nhau). 


Ta có “..... Để Ku là số nguyên ta phải có 8b : l5a suy ra 8: a 
lŠ§ b l5 IS 
và b: 15. 
Tương tự. từ J5. ta cũng suy ra I8: a và b: 35. 
35 b 3“ 


Đề : là số lớn nhất, ta phải có : a= ƯCLN (8: 18)=2: 
b= BCNN (I5: 35) = 105. 


Phân số phải tìm là 
105 


thê lóc 8; 1). cây 
lŠ 105 35 105 
¬ 
110. Số thứ nhất bằng : _ số thứ hai, 258 chính là giá trị của Z 2q — 
7 1l 2Ị 21 21 


số thứ hai. 

Số thứ hai là : 258 : Pn = 126. 

Số thứ nhất là ; 258 — 126 = 132. 
Bài tập bổ sung 


12.1. Chọn (D). 
12.2. Chọn (A). 


2 . : 
12.3.” Theo đẻ bài a : : = „ e Nhnền 7a : 6 suy ra a:6 (Vì 7 và 6 nguyên tố 
: l0 II . : : : 
cùng nhau) ; Äì Đang N nên ]1a :10 suy ra a:10 (vì II và l0 


nguyên tố cùng nhau). Như vậy a là bội chung của 6 và 10. 
Để a nhỏ nhất thì a = BCNN (6 ; 10) = 30. 
Vậy số phải tìm là 30. 


67 


12.4. Tích mới hơn tích cũ là: — —— = —. 
21 7 21 


Tích mới hơn tích cũ 2 lần phân số thứ hai. 
2 


Vậy phân số thứ hai là — : 2 = — 
n 2L 


Phân số thứ nhất là : bi vn _. 
7 21 2 
12.5.* Số thứ nhất bằng c “ = = số thứ hai. 


33 9 II 
9 chính là giá trị của Tay số thứ hai. 
Số thứ hai là : 9: =98 
Số thứ nhất là : 99 + 9 = 108. 


§13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm 


Chì 


111. Ihl5ph = 1h = —h; 
4 4 
1l, 7 
2h20ph = 2—h=—h : 
3. 3 
3hl2ph = 3'l=°°h: 
5 _ 
^ 
112, a) TT h)3; DA đ) v4, 
§ 35 21 
113. A) 42:2 SE co mg =2 C 
5 x= 5 
y4 2 cac l4 vỆ]:2=2 2+1=2 
5 5 kế 


68 


114.” a) x= —3,5-; b)x= “i6 h Ẵ) ke” : đ)x=~2. 
6 165 
115. 2 giờ 6 phút. 
# 2 
116.ˆa)=-—l; ĐH ng c)y=-0. 
: 2 1 
117, Dễ thấy Khai Bg g=3. 


Ta có:3,5+I2+c+e=3+d+c+23=42+0/7+d+e=83 

Suyra: c+e=8,3-(3,5+ l,2)=3,6 (Ủ 
c+d=83-(3+23)=3 (2) 
d+e=83-(42+0/7)=34.  @) 

Cộng từng vế ba đẳng thức trên rồi chia hai vế cho 2, ta được : 
c+d+e=35. (4) 

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra: d= 1/4, e=2, c=l1,6. 


VẬy ca =C: b—Ố: c=l,6, d= 1,4, e=2, g=34. 


10 _ 7+3 


1 1 I1 
= _ửa s = —+~ ; 
lỆ) 1Ô PC: 21 21 3 7 


119.” a) KH) —(037+1.28+25)= 
4 8 12 


sỉ Ji g6 m. 
24 24 20 120 


3( 2 2 2 (: 1 
b) — + 4# =-|—-~* 
x 59.61) 2\5 7 


L1 | 7) 
=—=—+..+—_—— 
7 9 59 6l 


69 


5 3 1 % 
ấn. h5. 
4 “+ý).@a.11.18 §8_—-52+429 465 155 


Ẫc) 
Bải tập bổ sung 
13.1. A)—> 3): B)>]): €)›¬%5); D) — 2). 
13.2, a) Sai ; b) Đúng ; c) Đúng : d) Sai. 


13.3. 220 = 2”.5.11 nên ta có các phân số tối giản sau đây thoả mãn các điều kiện 
của bài toán : 


613581 ej#y s35 
4 Š 20 
134* CáchLA=20 *Ì_¡ 2, () 
l ` 209_1  2019_1` 
5091 2 
— ¬nlô = 10 2) 
20 3 20 3 
2 2 
ì < (3) 
S0 [| 3209 <3 
nên từ (1), (2) và (3) suy ra A < B. 
Cách 2. Ta đã biết È >1 = 3> 2T? (abneN»); 
b b b+1n 
gÚ"” «Í - 201. 309-123 7951 
= —g—— >l nênB= >————- =AÀ. 
3019 - 3 1-4 799-1342. 209.1 
Vậy B>A. 
§14. Tìm giá trị phần số của một số cho trước 
120. a) ló; b) 40000đ; c) 1.8kg. 
121. a) l0ph : b) 20nh ; c©)45ph: d)24ph; c)35ph;  g) lóph. 


122. a)3,5h: b) 2.25h; c)0.7°h; đ)6,2h. 
123. a)5hl5ph: b)lOh3Dph, c)3h45ph; d)2hóph; c) 4h3óph. 


70 


124. 
125. 
126. 
127. 


225g. 

10 quả. 

9 học sinh giỏi. 

Phân số chỉ số thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư : 
1 2 


]— [ #-.— ni = h (tổng số thóc). 


4 5 100 
Khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư : 


1000kg- Ề = 200kg. 


Bài tập bổ sung 
14.1. Chọn (C). 
14.2. Chọn (A). 


14.3. Số a = 480 : 


= I200 


tk 


12,5% của số a là 1200.12,5% = 150. 


14.4. Gọi số phải tìm là 4ab. Theo đề bài, ta có : 


P.vIỆC SÁnb hay 4.ab4 = 3.4ab. 


Ta lân lượt có : 4.(10ab + 4) = 3.(400 + ab) 
40ab + 16 = 1200 + 3ab 
37ab = 1184 
ab = 32. 

Số ban đâu là 432. 


§15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 


128. 


129, 


a) 375 ; b) —-160. 


3 
6—kg. 
TP 


7I 


130. 
131. 
132. 
133. 


134." 


135." 


12 tuổi. 
360 trang. 
22m. 

34 quả. 


Lúc đầu số sách ngăn A bằng TT tổng số sách ; lúc sau bằng 
+ 


25 25 „ TT: 
=— tông số sách. 
25+23 4§ 
14 quyển chính là : — =.. tổng số sách. 
45 8% 4s 


Vậy tổng số sách ở hai ngăn là : 14 : = = 96 (quyển). 


Lúc đầu ngăn A có : 96 . h = 36 (quyển), 


ngăn B có : 96 — 36 = 60 (quyển). 
9 9 21 21 


Số học sinh lớp 6A, 6B, 6C theo thứ tự bằng =—, =—. 
9+25 34 2l+64+ 85 
4 4. : Ẫ ũ 3 ' n 
=— số học sinh cả khối 6. Tổng số học sinh của ba lớp 6A, 6B, 6C 
4+13 17 
chiếm : =. + cài + se... tổng số học sinh khối 6. Số học sinh lớp 6D 
344 8S I7 U70 
: 127 43 : , : 2 : si 
chiếm : 1 — ng = mm tổng số học sinh khối 6. Vậy số học sinh khối 6 là : 


đla CC” I0 dhìs sinh], 
170 


Lớp 6A có : 170 - Sĩ = 45 (học sinh), lớp 6B có : L70 - 5 = 42 (học sinh). 


Lớp 6C có : 170 - . = 40 (học sinh). 


Bải tập bổ sung 


15.1. Chọn (A). 
15.2. Chọn (D). 


72 


4. : : : 
15.3. : Số cam người ấy mang đi là 46 + 2 = 48 (quả). 
„. ¬. 4 
Vậy sô cam mang đi bán là : 48 : = = 84 (quả). 


] : _ : Z7. 
15.4. F đoạn đường đội thứ hai sửa bằng : đoạn đường đội thứ nhất sửa. 


nên đoạn đường đội thứ hai sửa bằng “4 _ = 5 (đoạn đường) đội thứ 
nhất sửa. 
Chiêu đài đoạn đường cả hai đội sửa bằng : 


l+—= : (đoạn đường của đội thứ nhất). 


t2[t2 


Vậy đoạn đường đội thứ nhất sửa là : 
200: h = 120 (m). 


Đoạn đường đội thứ hai sửa là : 


200 — 120 = 8Ú (m). 


§16. Tìm tỉ số của hai số 


6 5 
136. a) — ; b) —- 
7 3 
{ 
137. —. 
4 
2 : | 
13§. a my b —} €)— 
) 5 vn ) 
139. a) 150% ; b) 60%. 
140. 290km. 
2 
lá, 5s s2 sec, 
b c 7 26 13 


73 


a _ 2 a+35 II 
b7 b 14 


,.,8 . 35 II 3$ 11 a THÍ 2 1 
Ta có: —+— = — 


_—— = — —==—-—-—-—- 
b b 14 b 14 b 14 7 2 


Do đó b=35.2=70, a=Ố - 70 = 20. 


143." = nên a=2k, b=5k(kc Z„k#0). 


Từa .b=40 suy ra :2k. 5k =40 = kP=4=>k=1+2. 


Vậy a=4, b=10 (=2) 
a=-Á4, b=-I0  (k=-2). 
Bài tập bố sung 
16.1. (A)5:4; (B)2:1: (C)25:8; (D)96:7. 
16.2. Chọn (B). 


16.3. Trên bản đô, chiểu dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm đì 1000 
lần nên diện tích giảm đi : 


1000.1000 = 1000000 (lân) 
Vậy diện tích khu đất trên bản đồ là : 


5000 mỉ” : 1000000 = 50000000 em' : 1000000 = 50 cm”. 
3 


16.4.* 25% = _ :0,375 = 
4 8 


Sð lớn bằng ; = : (số nhỏ). 


œ|Cc» 


_: 

`4 
N, . 3 Ï -›.+¿ 

Phân số chỉ 32 là : ng. = P (số nhỏ). 

Vậy số nhồ là: 32 : 7 = 64, 

- Số lớn là : 64 + 32 = 96. 


74 


16.5." Gọi hai số phải tìm là a và b (b # 0). 


§17. 


144. 
145. 
146. 


147. 


Vậy a = 3k, b= 5k, do đó : 


a7 — bˆ = (3k) - (9K)” = —64 


9k2 — 25k? =—64 
-16k? =-64 

k =4 

k=#2. 


Với k= 2 thì a = 3.2 =6, b= 5.2 = I0. 
Với k =—I thì a = 3.(—2) = —ó, b = 5.(—2) = —10. 


Biểu đồ phần trăm 
a) 62,5%; b) 142,86% ; c) 58,33% : 
a) 7,2; b)5,6; c) 2,28 ; 


a) Anh 12 tuổi, em 8 tuổi ; 
b) Mẹ 32 tuổi, con 12 tuổi. 


a) Số học sinh giỏi : 4§. 18,75% = 9; 
Số học sinh trung bình : 9. 300% = 27 ; 
Số học sinh khá : 48 ~ (9 + 27) = L2. 

b) Số học sinh trung bình chiếm : 


27.100 
F 


Số học sinh khá chiếm : 
12.100 


%=56,25% số học sinh cả lớp. 


%=25% số học sinh cả lớp. 


đ) 216,66%. 


ở) 2,91. 


75 


148. a) ¬ tấn = 750kg. Trong ?50kg sắn tươi có : 


750. 25% = 187,5 (kg) đường. 
b) Muốn có 350kg đường phải dùng : 
350 : 25% = I400 (kg) sắn tươi. 
149. Số 43,2% chắc chắn không chính xác vì khi đó, số học sinh thích đá cầu là : 
320. 43.2% = 138,24 (học sinh) ! 
150. Nói như Bình chưa chắc đã đúng vì trong số những người được hỏi ý kiến có 
thể có những người không tán thành cũng không phản đối. Họ không có ý 
kiến vẻ vấn đề được hỏi hoặc đang phân vân. 


Bài tập bổ sung 
17.1. À) — 4): B)>l); C)->3); D)>§). 
172* a)l0m; b) 8m; c) 80 mí. 
17.3.” So với trước, khối lượng công việc bằng : 
100% + 80% = 180% = 1,8. 
So với trước, năng suất lao động bằng : 
100% + 20% = 150% = I,2. 
So với trước, số công nhân bằng : 
1,8: 1,2 = I.5 = 150%. 
Vậy số công nhân phải răng : 
150% — 100% = 50%. 


Bài tập ôn chương lll 


lẾT: a2 eve vD 
3 E) 3 1 
To gà | 
9 18 


76 


TÔ: ST le Ta) 24 4 
l5 4 


15 4 „m1. 
_7_ 41 mí ;)=s-2- _ 4 4 
—% 60 47 13 5 5 l3 13 


] 27 
153. [ . ŠÌx~ 8 =(0/6 + 04415 + 0,005) : 001 
1276 42 


}h 2 nề ='ƒ J2 ỆUNj) 
12 
“5y ~102+8 
3 ậ 
I10.2 
x=- 
—55 
Xx=-Á4. 
10Ê+2 3 10Š 3 
154.* = =Ì———— y B=——-\I_-——_—. 
10-1 10Š-—] 10-3 10-3 
_ _— nên A <B. 
0`-I 10-3 
155." Ta có : 
1 I l | | l I Í 1 l 
=-+|+—-+_-—-|+|—+—+t—-|<_-+—-3+—-3 
5 13 14 15 6I 62 §Š_ 12 60 
| 
S@ G2 BS. Bói 
5 4 20 20 2 


156.” Ta biểu diễn đẻ bài theo sơ đồ sau : 


lÌ 


3 auả : 
F——-------- S° ‹«r nang dị 
quả 
“"— .===-= Số cam còn lại sau lần 1 
3 quả 


—t—+— Sô cam còn lại san lần 2 


Tho Số cam còn lại sau lần 3 


Hình 7 


77 


Số cam còn lại sau lần bán thứ hai : 
31 3 
24+ —|:~ =33 (quả). 
;] BI (quả) 
Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất : 
1l] 2 
33+ ~—|: ~ = 50 (quả). 
[ )] R—h hinH 
Số cam bác nông dân mang đi bán : 


] 1 
5SO+_—|:— =I0I1 ả). 
3) 2 (quả) 


Bài tập bổ sung 
IE =c A0616 sies hwP sec: l8) 
b 11 b lãi b 11 


Thay b — a = 190 vào (1) ta được : ¬ =>b=iI0. 


thân sẽ ^ phái am 18 CC, 
b 110 


878787 _ 878787:10101 87, 

959495 959595:101I01 95” 

8787 _ 8787 :I01 _ 87 

0505 9595:101 95 ' 

Từ đó tính được À = Ô. 

HL3.A -- 20092010-2— _ (2008+ Ð.2010-2 

2008 + 2008.2010 2008 + 2008.2010 
_— 2008.2010 + 2010 — 2 
_`_2008 + 2008.2010 
— 2008.2010 + 2008 _ 
_2008+20082010 ` 

_ -2009.20102010 _ -2009.2010.10001 _ 


IH.2. Rút gọn 


20092009.2010 2009.10001.2010 
Do đó A +B=1+(T—1)=0. 
m4p-2240-9+11-13 _ 234 _ 4. 
5674(-9+11-13 567 35 
L1 1 | 


HLS5.” Ta có S= — +-~+-—+..+—— 


78 


"`.  ẽ 


<Ì]. 


1 ` 
KỆ G0 IỢSI TỢPSMPP LAN S VậyS=lT- 


II.6.* TT =..... (Œ) 
a â 


TịÏ829 03B sách Dgấi ác w sec 
a b a a a b 


2 1 2 
hay —>—= —, suyraa<l0. 2 
án S=10” `u (@2) 


Từ (1) và (2) ta có a e (6; 7; 8; 9}. 


Nếu a = 6 thì L = =<_ nên h=30: 
b 30 


ÐỊ—= Gœ|— ¬\|— œ|— 


Nếu a = 7 thì TC 


2 : 
= — suy rab= I7,5 (loại). 
n5 Ự là: 


Nếu a = 8 thì 


3 
=— suyrabz 13,3 (loại). 
R y (loại) 


—¬,ơ|—c 


Nếu a=9 thì 


~aÍ— mm :|Dm— A|— 


4 
—= =— b= LI1,25 (loại). 
h A5 SUV ra (loại) 


] 
+— 


] 1 
Vậy chỉ có một cách viết là — = — : 
ây chi có một cách vì 5s gi 


ab 

+b. 

10a +b _ 10a +10b _ 
a+b_ a+b _ 
k=t10<>b=!0b<>b=0. 
Như vậy k lớn nhất bằng 10 ứng với các số I0 ; 20 ; 30 ;... ; 90. 


II.7.* Đặt k= 
a 


Ta có k= 10. 


III.8.” Giả sứ ta tìm được hai-chữ số a và b sao cho R = a,b, 


Rõ ràng ta có a,b > a (vì b z 0). Œ) 
Ta lại có An HC <1 nên . Sa 
b b b b 
a 
hay — <a. 2 
y b (2) 
Vậy : < a,b nghĩa là không tìm được hai chữ số a, b thoả mãn đề bài. 


79 


Phân HÌNH HỌC 


Chương 1!I - GÓC 


§1. 


80 


ĐỀ BÀI 
Nửa mặt phẳng 
Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng 
BA. BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thẳng AC có cắt đường thẳng a 
hay không 2 Vì sao ? : 
Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờỡ a. 
Cho bốn điểm A, B, C, D không nằm trèn đường thẳng a. trong đó Á và B 
thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. 
Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các 
đoạn thăng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D2 
Cho hại tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng Ö sao 
chơ A thuộc tia Ơa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A, B. Vẽ điểm 
D sao cho B nằm giữa A và D. Hỏi trong hai tia OC, OD thì tia nào nằm 
giữa hai ría OA, OB, tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB ? 
Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao 
cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Gọi M 
là điểm không trùng O thuộc tia đối của tia ÓC. 
a) Tia OM có cắt đoạn thẳng AB hay không ? 
b) Tia OB có cắt đoạn thẳng AM hay không ? 
c) Tía OA có cắt đoạn thẳng BM hay Không ? 
đ) Trong ba tia OA. OB, OM có tia nào nằm 

giữa hai tia còn lại hay không ? 

Ở hình I. ba điểm A, B, C thẳng hàng. 
a) Gọi tên hai tia đối nhau. 


b) Tia BE nằm giữa hai tia nào 2 


c) Tia BD nằm giữa hai tia nào ? Hình 1 


Bải tập bổ sung 


1.1. 


1.2. 


Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong môi trường hợp sau đây 
a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng t. 


b) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thắng d và điểm N thuộc 
nửa mặt phẳng đối. 

c) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng a. Hai điểm M,N 
nằm khác phía đối với đường thẳng a. Hai điểm N, P nằm khác phía đối với 
đường thẳng a. 

đ) Hai đường thẳng m và n cất nhau tại điểm O. Điểm A thuộc nửa mặt 
phẳng bờ là đường thẳng m. Hai điểm A, B ở cùng phía với đường thẳng m 
nhưng khác phía đối với đường thẳng n. Điểm C vừa thuộc nửa mặt phẳng 
bờ n có chứa điểm B vừa thuộc nửa mặt phẳng bờ m không chứa điểm A. 
Điểm D không thuộc nữa mặt 
phẳng hờ n có chứa điểm B và hai 
điểm A, D khác phía đối với đường 
thẳng m. 

Dựa vào hình bs.l nối mỗi ý ở cột 
A với chỉ một ý ở cột B để được 
kết quả đúng. Q- 


Hình b«.l 


Cột À Cột B 


L) Hai điểm P,Q_ | a) thuộc nửa mật phẳng có bờ là đường thẳng z, nằm 
khác phía đối với đường thẳng t 


2) Hai điểmP,R_ | b) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t và 
thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z 


3) Hai điểm Q,R | c) nằm khác phía đối với đường thẳng z và cũng nằm 
khác phía đối với đường thẳng t 


d) thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường 
thẳng z và cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường 
thẳng t 


LỆi 


1.3. Nhìn hình bs.2, hãy đọc tên một tia nằm giữa hai tia khác. 
5 


§2. 


32 


Hình bà.2 
Góc 
š /^ _ - kì B 
Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 2. 
Có bao nhiều góc tất cả ? 
À C 
D 
Hình 2 


Vẽ ba tỉa chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là Ôi, l5) : Ôa. 
Điển vào bắng sáu : 


Góc Tên đỉnh Tên cạnh 


lôi) 


Ø4“ 


Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các phát biểu sau : 


a) Góc xOy là hình gồm............................. 
b) Góc yÕz được kí hiệu là....................... 
©) Góc Đẹt là BÓC CÓ.................. cà Sài 


Bổ sung chỗ thiếu (...) trong phát biểu sau : 
Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu... 


19. 


Bài tập bổ sung 


2.1. 


2.2. 


2.3. 


Vẽ : 
a) Góc xÒy ; 
b) Tia OM nằm trong góc xOy : 
c) Điểm N nằm trong góc xÒy. 


Nhìn và đọc tên góc. tên đỉnh, tên các 


cạnh, viết kí hiệu của mỗi góc có trong ” A 


hình bs.13. Hình bs.3 


Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây 

a) Vẽ góc xOy không phải là góc bẹt ; 

b) Vẽ góc bet rBz ; 

c©) Vẽ góc JGk và điểm M nằm bên trong góc đó ; 

đ) Vẽ góc nCm và nCt sao cho tia Cm nằm giữa hai tia Cn và Ct ; 

e) Vẽ các góc xÔy, yÖz, zÖI sao cho tia Öz năm trong góc xOy, tia Óy nằm 
trong góc zÖt và xÕt là góc bẹt. 

Mỗi câu sau đây đúng hay sai? 

a) Hình tạo bởi hai tỉa là một góc : 

b) Hình tạo hởi hai tra phân biệt là rnột góc : 

c) Hình tạo bởi hai tia cắt nhau là một góc ; 

đ) Hình tạo bởi hai tia trung nhau là một góc ; 

e) Hình tạo bởi hai tia đối nhau là một góc ; 

Ð Hình tạo bởi hai tia bất kì trên một đường thẳng là một góc bẹt ; 

g) Hình tạo bởi hai tia có nhiều điểm chung (nhưng không trùng nhau) là 
một góc bẹt ; 

h) Hình tạo bởi hai tĩa trùng nhau là một góc bẹt ; 

¡) Khi vẽ hai góc xOy và yOz thì tia Oy luôn nằm trong góc xOz : 

J) Khi vẽ hai góc mƠn và nÓt, điểm M bất kì thuộc tia On (không trùng với 
O) luôn nằm trong góc mOt ; 

k) Cho góc pQr (không phải là góc bẹt), điểm A bất kì trên tỉa Qp, điểm B 
bất kì trên tia Qr (A và B không trùng với Q). Điểm M thuộc đoạn thẳng 
AB. Khi đó tia QM luôn nằm trong góc pQr. 


83 


§3. Số đo góc 
II. Xem hình 3. 


X B 
5 

y 

T z t F lễ 
m 
N2 
€C : A 5B D 
Hình 3 


a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rôi ghi vào bảng. 
b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng. 


c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dân. 


[ Tên góc | Số đo ước lượng | Số đo bằng thước 
= 


BAC 


12. Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem 
đồng hỗ đó kẻ đúng hay sai ? 


Hình 4 


84 


13. 


14. 


15. 


Hỏi lúc mấy giờ đúng thì km phút và kim giờ của đông hồ tạo thành góc 
0°, 609. 90”. 150, 180 ? 
Đo các góc CED, CGỐD. BED. GCE ở hình 5. 


A B C 


bộ”? 


Đổi thành độ, phút : 
lÂ) 


15259 = l5. = 159I5' = 915, 


3059 =.......... =............., = 
60.752 =.......... =........... = 


SÙ?” Suy “ca 
d5 15 de nauiiidd hieeviajF= 


Bài tập bổ sung 


3.1. 


Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sa1? 

a) Góc có số đo 135” là góc nhọn ; 

b) Góc có số đo 75” là góc tù ; 

c) Góc có số đo 90” là góc bẹt ; 

đ) Góc có số đo 180” là góc vuông ; 

e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn ; 
Ð Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù ; 
ø) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù ; 

lh) Góc nhỏ hơn 1v là góc nhọn ; 


Ù Góc tù nhỏ hơn góc bẹt. 


85 


3.2. 


3.3. 


§4. 


16, 


17. 
18. 


$6 


Cho hình bs.4. 


a) Hãy đọc tên các góc đình O có 
trone hình đó ; ? 


b) Cho biết số đa của góc nhọn đỉnh 
O, một cạnh là Ot có trang hình đó ; 


c) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh m lô L 
O. một cạnh là Om có trong hình đó : Hình bx.4 


d) Hãy đo và cho biết tên của các góc vuông đỉnh O có trong hình đó ; 

e) Chơ biết số đo của các góc tù đính O có trong hình đó ; 

) Hãy đo và cho biết tên của góc bẹt đỉnh Ở có trong hình đó. 

a) Hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại điểm O và xOy = 90”. Hãy do và 
cho biết số đo của các góc yOX', x'Oy' và y'Ox. 

b) Hai đường thẳng xx'. yy' cắt nhau tại điểm O và xOy = 30”. Hãy đo và 


cho biết số đo của các góc yÔx), x'Oy' và y'Ox. 


Khi nào thì xOy + yOz = xOz ? 
Gọi Oz là tỉa nằm giữa hai tia Ox, Oy, Biết xOy = a°, zOx = b`, Tính yOz. 
Cho biết LPM = 90°. Vẽ tia PU đề PM = LPU + ÙPM. 


Ở hình 6, hai ña Ol. OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I. Biết 
KOA = 120° , BOI = 459. Tính KOB, AOI , BOA. 


Hình 7 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Xem hình 7, làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba 
góc xOy, xÕz, yÔz 7 


Xem hình 8. Hỏi tOv có phải là góc vuông hay không ? Vì sao 2 


Hình ầ Hình 9 


Xem hình 9, 

a) Đo các góc DHE, DGE, DFE. 

b) Hỏi DFE có bằng DGE + DHẺ hay không 7 

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết xOy = 40”. Hỏi góc xOz là nhọn, 
vuông, tù hay bẹt nếu số đo của góc yOz lần lượt bằng 30°, 50°, 
707, 140° ? 

Trên đường thẳng dđ từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm 
O nằm ngoài đường thẳng d. Biết AOD = 309, DOC = 409, AOB = 909. 
Tính AOC, COB. DOB. 


Bài tập bố sung 


4.1. 


Nhìn mỗi hình vẽ và điển đúng sô đo góc vào ô còn trống trong bảng sau 


Hình vẽ Góc xOy ' GócyOz | Góc zOx 


82 


4.2. 


4.3. 


885 


Cho hình bs.5. 


a) Gọi tên các cặp góc kể nhau đỉnh O 
trong hình đó. 
b) Cho biết số đo của các góc đỉnh O 
trong hình đó. 


c) Cho biết những cặp góc phụ nhau 
đỉnh O. 


Hình bc.ŠS 


) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh O. 

e) Cho biết những cặp góc kể bù nhau đỉnh ©. 

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? 

a) Ta luôn có mÓt + tOw = mOw : 

b) Nếu mỚt + (Ow = mOw thì tỉa Ot nằm giữa hai tia Ơm và Ow ; 
©) Hai góc có tống bằng 180” là hai góc kẻ hù ; 

đ) Hai góc kè bù nếu tia đối của góc này là tia của góc kia : 
e) Hai góc nhọn là ha1 góc phụ nhau ; 

Ð Hai góc nhọn là hai góc bù nhan ; 

ø) Hai góc vuông là hai góc kê bù ; 

h) Hai góc phụ nhau mà một góc là 45” thì góc kia là 135” ; 


1 Hai góc bù nhau mà một góc là 45” thì góc kìa là 45”. 


§5. 


26. 


21. 


Vẽ góc cho biết số đo 


Vẽ góc xOi có số đo bằng 40°. 
Vẽ góc vuông BÁC. 
Hướng dân -— Cách L: Dùng thước đo góc. 

Cách 2 : Dùng eke. 
So sánh hai góc ở hình 10. 
Nướng dẫn : 
Cách I : Đo riêng từng x L 
góc rồi so sánh hai số đo. 
Cách 2 : Vè lại hai góc 
lên giấy trong. Đặt chồng 
hai góc sao chơ đỉnh ` y 7o. 
trùng nhau, một cạnh Hình ! 
trùng nhau, hai cạnh con 
lại của hai góc nằm cùng phía đối với cạnh trùng nhau rồi vận dụng kiến 
thức §5 để kết luận. 
Tính tổng số do hai góc trên hình 10. 
Hướng dẫn : 
Cách L : Đo riêng từng móc rồi cộng hai số đo. 
Cách 2 : Vẽ hai góc ở vị trí kề nhau rồi đo góc tổng. 
a) Vẽ góc 40 có đỉnh là M trên giấy cứng. Cắt ra ta được một mẫu hình. 
b) Đóng hai chiếc định vào hai điểm A và B 
cách nhau 2,5ểm. Đưa mẫu hình vào khe hở 
gìữa hai chiếc đính sao cho một cạnh sát A, 
một cạnh sát B. Khi đó đỉnh M của góc ở vị 
trí MỊ. Đặt mẫu hình nhiều lần để được B 
nhiều vị trí MỊ, M;ạ,M, ... khác nhau 


M | 


> 


của đỉnh M. Vậy ta có : 


AMIB = AM2B = AM:B = -:-= 402. Hình 11 


80 


Đánh dấu khoảng 10 vị trí khác nhau của 
đỉnh M và dự đoán quỹ đạo của đính M 
(hình 11). 

29. a) Vẽ vào vở hình 12 trong đó ba điểm S_ R, 


A thẳng hàng và ARM = §ŠRN = 1300. 


b) Tính ARN. MRS, MRN. 
c) Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả. Hình 12 
Bài tập bổ sung 
5.1. Vệ liên tiếp các hình theo các cách diễn đạt sau 
a) nÃx = 180”; 
b) mAx = 135”; 
c) KAx =45', tia Ak nằm trong góc xÁm : 
d) nÃy = 90), tỉa Ay nằm trong góc xAm. 
5.2. Vẽ từng hình theo mỗi cách điễn đạt sau 
a) Hai góc xOy và yOz kè bù. với xOy = 135”. 
b) Hai góc mÓn và nÓt kẻ nhau và phụ nhau, với nOm =30Ÿ. 
c) Cho tỉa Ap. Vẽ qAp = 309, 
d) Cho tia Bt, Vẽ rBt = 90Ỷ, 
e) Cho tia Ck. Vẽ hCk = 45”. 
5.3. Vẽ mÒOn = 230”. Vẽ tiếp góc nÓp kẻ hù với góc mOn. Vẽ tiếp góc pÒq phụ 
với góc mOn đông thời tia Oq nằm trong góc nOp. Cho biết số đo của 
góc nÓaq 2 
§6. Tia phân giác của góc 
30. a) Về xOy =44°; 


b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy. 


90 


32. 


luonluon.com 
luôn luôn c 


hŒmn) COïr 


Ihưmg dân : Cách | : Dùng thước đo góc, 
Cách 2 ; Gấn piãy. 
a) Về góc bẹt xÖyv ; 
h) Vẽ tia Ot sao cho xOt = 300 : 
c) Vẽ ta Ôz xao chủ yOÖz - 0U” (Öt và O¿z cùng nằm trên một nửa mặt 
phẳng bờ xy) : 
d) Vẽ tia phân giác Om của góc tÕz ; 
e1 Vĩ sao tỉa Om cũng là tra phân giác của xOy Ỷ 
a1 Cất hai sóc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13. 
hì Vũ sao có xÖ¿ - yOt b 


€J Vì sao tra phân giác của yOz cũng là tia phân giác của xÓt 7 


Hình T† 


Cho hai tia Óy, ÓzZ cùng nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ©x 
sao cho : xOy = 80”, xÕz¿ - 30”. Gọi Om là tia phân giác của góc vO¿. 
Tỉnh xOm., 


Trong trò chơi bị-a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau : Muôn 
đẩy quả cầu Á vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bấn ra trúng quả cầu B 
(h.14a) thị cần xác định điểm O sao cho tia Ốt (a vuông góc với mật bản 
tại O) phải là tia phân giác của góc AOB. 

Em hãy xem hình L4b rồi dùng các dụng cụ đo (thước thẳng, êke, thước đo 
góc) kiểm tra xem quả cầu C sau khi đập vào cạnh bàn có đập trúng vào quả 
câu D không ? 


Hình !4 


9Ị 


Bài tập bổ sung 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4, 


6.5. 


6.6. 


Vẽ xOy = 50. Vè tiếp góc yÖz kể bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tỉa phản 
giác của góc xOy. Vẽ tiến Ôn là ta phân giác của góc yO¿. 

Dùng giả thiết trên cho cac bai số 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sau đây. Hãy chọn kết 
qua đúng, 


Số đo của góc xÕn bằng 


(A) 25”; (B) I8”; (C) 90” ; (D) 68. 
Số do của góc xOm bằng 

(A) 28”; (B) 65”; (C) 90” ; (D) IIÃ”. 
Số đo của góc mƠn bằng 

(A)25” ; (B) 65”; (C) 90” : (D) 115”. 
Số đo của góc mOz. bằng 

(A)25”; (B)90”; (C1115: (D) 155”. 


Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? 

a) Tía nằm trong góc xOy là tỉa phân giác của góc đó ; 

b) Tia tạo với một cạnh của góc xÕy một góc bằng nửa số đo góc xOy là tia 
phân giác của sóc đó : 

c) Mỗi góc có duy nhất một tia phán giác ; 

đ) Mỗi góc có duy nhất :nột đường phân giác. 

Vẽ mÓn = 120. Về tiếp mỌt = 90” sao cho tia Ot nằm trong góc mÔn. Vệ 
tiếp nOz = 90” sao cho tỉa Óz năm trong góc mÔn. Vẽ tiếp Ox là tia phân 
giác của góc mÕn, 

a) Cho biết số đo của góc nÓÖI ; 

b) Cho biết số đo của góc mÕz ; 

c) Cho biết số đo của góc ZƠX. 


§7. Thực hành đo góc trên mặt đất 


Bài tập bồ sung 


7.1. 


92 


Vẽ mÓn = 160”. Vẽ tiếp mÓt = 120” sao cho tia Ot nằm trong góc mƠn. 


Vẽ tiếp ZOL = 80” sao cho tỉa Óz nằm trong góc mỖi. Vẽ tiếp Ox là tia phân 
giác của góc mỠn. 


§8. 


35. 


36. 


3:. 


38. 


39. 


a) Dùng kết quả đo đạc để khẳng định các góc mOz, zOx, xOt, tOn bằng nhau. 
b) Dùng kết quả đo đạc để khẳng định Ox là tia phân giác của góc zÖ. 


Đường tròn 


Cho hai điểm A, B cách nhau 3 cm. Vẽ đường tròn (A ; 2.5 cm) và đường 
tròn (B : 1,5 cm). Hai đường tròn này cắt nhan tại C và D. 

a) Tính CA, DR. 

b) Tại sao đường tròn (B : 1,5 cm) cất đoạn thẳng AB tại trung điểm I 
của AB 2 

c) Đường tròn (A ; 2,5 cm) cắt đoạn thắng AB tại K. Tính KB. 


So sánh các đoạn tháng trong hình 15 bằng mát rồi kiểm tra kết quả bằng 
compa. 


C 
_ A 
D : X5 cối 
Iưượnn: «. E 
E M B 


Hình 15 Hình !6 


Làm thế nào để chỉ đo một lần, mà biết được tổng độ dài các đoạn thẳng ở 
hình 16 2 


a) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cm ; 

b) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2 em ; 

c) Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2 cm ; 

d) Đặt tên giao điểm của hai đường tròn là C. D : 

e) Vẽ đoạn thắng CÐ ; 

Đ) Đặt tẽn giao điểm của AB và CD làI; 

h) Đo IA và 1B. 

Vẽ lại các hình sau (đúng kích thước như hình đã cho : Hình 17, 18, 19, 
20, 21). 


93 


in 21) em 


©% 


Hình 17 Hình 1® Hinh 79 


thấp 34 Hình 31 


Bài tập bổ sung 


8.1. 


94 


Về hinh liên tiếp theo các cách diễn đạt sau 
a) Về đoạn thẳng AB = 3cm. Vẻ đường tròn (cl) tâm A, bán kính AB. 


h) Vẽ đường tròn (c3) tâm B,. bán kinh AB. Gọi các giao điểm của đường 
tròn này với đường trôn (c1) là C và G. 


c) Về đường tròn (c3! tâm C, bán kinh AC. Gọi giao điểm mới của đường 
tròn này với đường tròn (c1) là D. 


đI Về đường tròn (c4) tầm D, bán kinh AD. Gọi giao điểm mới của đường 
tròn này với đường tròn (c1) là E. 


e) Vẻ đương tròn (c5) tâm E. bán kính AE. Gọi giao điểm mới của đường 
tròn này với đường tron (cl] là E. 


fñ› Về đường tròn (c6} tâm F. bán kính AF. 
g) Về đường tròn (c7) tâm G, bản kinh AO. 


Sau khi vẽ như trên hày so sánh các đoạn 
thẳng: AB, BC, CD, DE, EF, EFG, GB. 


COIT 


8.2. 


8.3. 


§9. 


40. 


ẢI. 


42. 


Về đường tròn tâm O, bán kính R = 3cm. Vẽ một đường kính AB. Vẽ tiếp 
một đây cụng CD (hai điểm C, D không trùng với các điểm A, B và ba điểm 
C, O, D không thẳng hàng). 


a) Đọc tên các cung có các đảu mút là hai trong số các điểm A. B, C. D. 

b) So sánh độ dài của hai dây AB và CD. 

c©) Nếu lấy n điểm (phân biệt) trên đường tròn đó ta có được bao nhiêu cung. 
Lấy ba điểm A, B. C bất kì, không thẳng hàng. 

Vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. 

a) Dùng compa để dựng đoạn MP = AB + BC, 

b) Dùng compa đề so sánh AC với AB + BC. 


Tam giác 


Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng. 
a) Về tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D; 
b) Với các tam giác có được, hãy điển vào bảng sau : 


Tên tam giác Tên 3 đỉnh 


Tên 3 cạnh ˆ 


A ABD A,B,D AB, BD, AD. 


Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó B 
không có 3 điểm nao thẳng hàng. 

Tính số tam giác có ba đỉnh là 3 trong 

4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó. 

Tính số tam giác có được trong À 
hình 22. 


Viết tên các tam giác đó. Hình 22 


95 


43. 


44. 


Vẽ hình theo cách điễn đạt bằng lời sau : 

Vẽ AABC. Lấy M là điểm trong của AABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt 
các cạnh của AABC tương ưng tại các điểm N, P, Q. Vẽ ANPQ. Hỏi điểm M 
có nằm trong ANPQ hay không 2 

a) Vẽ AEDE, biết ED = 5cm, EF = 4cm. DF = 4cm ; 

b) Vẽ APMU, biết PM = 4cm, MU = 4cm, PU = 4cm ; 

c) Vẽ AART, biết AR = 5cm, RT = 4cm, ÁT = 3cm ; 


d) Mỗi tam giác trên có gì đặc biệt 2 


Bài tập bổ sung 


9.1. 


9.2. 


96 


Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai 

a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác ; 

b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau được gọi là tam giác ; 

c) Hình gôm 3 đoạn thẳng đôi một cất nhau tạo ra 3 giao điểm (phân biệt) 
được gọi là tam giác ; 

d) Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là tam giác ABC ; 

e) Hình gồm 3 điểm không thẳng hàng A, B, C được gợi là tam giác ABC ; 
8. Một điểm không thuộc cạnh của tam giác ABC thì phải là đỉnh của tam 
guác đó ; 

ø) Một điểm không phải là đỉnh của tam giác ABC thì phải nằm trong tam 
giác đó ; 

h) Một điểm không nằm bên trong tam giác ABC thì phải nằm ngoài tam 
giác đó ; 

¡) Hình gồm 3 góc được gọi là tam giác ; 


k) Hình gồm 3 góc mà các cạnh của nó đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điểm 
được gọi là tam giác. 


Vẽ hình liên tiếp theo các cách diễn đạt sau đây 
a) Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, HC = 6cm và CA = 6cm. 


b) Vẽ tiếp các điểm M,N. P tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng 
AB. BC, CA. 


9.3. 


c) Về tiếp tam giác MNP. 


d) Đọc tẻn, các đỉnh, các góc, các cạnh của những tam giác có 3 đỉnh lấy 
trong số các điểm A, B,C,M,N,P. 


ä) Vẽ tam giác ABM có AB = 5cm, BM = AM =6,5cm ; 

b) Vẽ tiếp góc AMx kẻ bù với góc AMB ; 

e) Vẽ tam giác AMC, sao cho MA = MC và điểm C thuộc tía Mx ; 
đ) So sánh MB, MA, MC ; 

e) Cho biết độ dài của đoạn thẳng BC ; 

f) Đo và cho biết số đo của góc BAC ; 

g) Đo và cho biết độ dài của đoạn thẳng AC. 


Bài tập ôn chương l| 


M2. 


I3. 


Mỗi bài sau đây đều có 4 hi chọn là (AI, (Bì, (C) tà (DỊ) những chỉ có một 
lựa chọn đúng. Hay chọn vào phường an mà em cha là đúng. 


. Cho nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng a và 3 điểm M. N. P (phản biệt). 


Nếu hai điểm M, N khác phía với đường thẳng a và hai điểm N,P 


(A) khác phía với đường thăng ù thì hai điểm M, P khác phía với đường 
thẳng a ; 


(B) cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P cùng phía với đường 
thẳng a ; 


(C) cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường 
thẳng a ; 


(D) cùng phía với đường thẳng a thì đôi một trong số các điểm M,P.N khác 
phía với đường thẳng a. 


Số góc có trong hình được tạo bởi 6 tỉa phân biệt, chung gốc bằng 

(A)5; (R)ó; (C) 15; (D) 30. 

Biết rằng MNP = 180”, câu nào sau đây không đúng 2 

(A) Ba điểm M, N, P thẳng hàng ; (B) Hai tỉa MP và MN đối nhau : 
(C) Hai tia NP và NM đối nhau ; (D) MNP là góc bẹt. 


97 


H4. 


ILS. 


IL6. 


17. 


98 


Vẽ mOÓn = 36`, Vẽ tiến góc 
nÓp kẻ bù với góc nOm. Vẽ 
tiẾp góc pOt phụ với góc 
mÕn và tia ỐI ở trong góc 
pOn (h.bs.6). Khi đó. số đo 


của góc nOt bằng bao nhiêu 2 Hình be6 


(AI 5`; (B)72”: (Œ)\ 90”; (D) 144. 


Vẽ mOn = 64”. Vẽ tiếp góc 
nÓp kẻ bù với góc nÒm. Vẽ 
tiếp Ox là tia phân giác của k 
sóc mÓn. Vẽ tiếp Oy là tỉa 
phân pmiác của góc pÕn 
(h.bs.7). Khi đó, số đo của 


góc xOy bằng bao nhiêu ? 


Hình bx.7 
(A)90”; (B)58'; () 36`; (D) I16”. 


Vẻ mOn = 100” (h.hs.8). Vẽ 
tiếp mOx = 9U” va tia Ox ở 
trong sóc mÓÖn, Vẽ tiếp 
mOy = I0” và tia Oy ở trong 
góc mÖn. Vè tiếp Oz là tia 
phân giác của góc mỚÕn. Khi 
đó số đo của góc xÓz bằng 
bao nhiêu 2 


(A)10”; (B) 40”; 


(C) 50”; (Ð) 80”. Hình hy Ñ 

Biết rằng hai góc mOn và nOp kẻ bù, hơn nữa mÒn = 5nOp. Khi đó 

(A) mÒn = 30” và nÓp = 150”; (B) mOÓn = 150” và nÓp = 30”; 
(C) mOn = 144” và nOp = 36"; (D) mÒn = 36” và nỌp = 144”. 


H.8. Trên đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) lấy 5 điểm M,N, P, Q, $. Khi đó, 


số các cung có hai đầu mút lấy trong số các điềm đã cho bằng 


(A)20; (B) I0: (C) 40; (b) 200. 


IL9. Cho hình bs.9 Khi đó là 


(A) MP =MQ = MN =PQ; 
(B) MP = MQ = NQ =NP: 
(C) MP = MQ = NP=PQ : 
(D) MP =MQ > NQ = NP. 


Q 


H.10. Tam giác MNP có p Hình bs.9 


§1. 


MP = 6cẩm. MN = 

PN = 5cm. Góc MNx 

kề bù với góc MNP. 

Điểm Q trên tia Nx sao N 
cho NQ =  NM 

(h.bs10). Khi đó. 

độ dài của đoạn thẳng 

PQ bằng 


(A)S5; (B)6: x» 
Hình bx.10 
(C) 8: (D) I0. 


r© 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


Nửa mặt phẳng 


Cả hai đoạn thẳng BA, BC đêu cát đường thẳng a nên nếu B ở nửa mặt 
phẳng I thi hai điểm C, A cùng ở trên nửa mật phẳng ]I (II là nửa mặt phẳng 
đối của nửa mặt phẳng I). Do đó đoạn thắng AC không cắt đường thang a. 


[ là nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm B. 


[I là nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm B. 


99 


Xem hình 23. A 

a cất AC, AD, BC. BD. hở 
a không cắt AB. CD. 

Xem hình 24. _ 
Tia OC nằm giữa hai tủa 

OA.OB. 

Tia OD không năm giữa 

hai tỉa OA, OB, G 


th 23 
a) Không : Hình 2: 


b) Không ; A a 
c) Không ;: 

ủ) Không. 

a) Hai tia BA, BC đòi nhau : 

b) Tia BE năm giữa hái da BÀ, BC : 
c) Tia BD năm giữa hai tia BA, BC. 


Hình 23 


Bài tập bổ sung 


1.1. 


100 


Với mỗi ý của bài này có thế có nhiều trường hợp vẻ hình vẽ. Chỉ yêu cầu 
HS vẻ đúng một trường hợp, chẳng hạn (h.bs. Ì 1) : 


(D 


Hình bs.!] 


12. 
1.3. 


§2. 


1)=d);2)=c);:3) =a'. 

Tia SU nằm giữa hai tra ST và SV 

Tia SU nằm giữa hai tia ST và SW 
Tía SU nằm giữa hai tia ST và SX 

Tia SV nằm giữa hai tia ST và SW 
TTia SV nằm giữa hai tia ST và SX 

Tia SV nằm giữa hai tia SU và SW 
Tia SV nằm giữa hai tía SƯ và SX 
Tĩa SW nằm giữa hai tia ST và SX 
Tia SW nằm giữa hai tia SV và SX 
Tia SW nằm giữa hai tia SƯ và SX 


Chú ý : Nối điểm S với 3 trong số n điểm đã cho trên đường thẳng q ta được 
một tia nằm giữa hai tỉa. Do đó nếu có n > 2 điểm trên đường thẳng q thì có 
n(n — 1)(n — 2) : 6 tia nằm giữa hai tia khác. 


Góc 
Có tất ca ba góc : BAC. CAD, BAD. 


Có hai trường hợp hình vẽ. 
Xem hình 25a, b.. 


a) b) 
Hình 25 


LÔI 


8° b) vÒz. 
9, Tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy. 


Xx 


10. (h.26) 


b) 


Bài tập bổ sung 

2.1. Bài này có các góc là xAk, xAy, xAm, xAn, kÂy, kAm, kAn, yAm, 
yAn, mẢn. 
Học sinh đọc từng góc. Chẳng ; hạn : Góc xAk (hoặc kAx), có đỉnh A, có các 
cạnh là Ax và Ak; kí hiệu là xAK. hoặc kÀx. 
Các góc còn lại, cho HS làm tương tự. 


2.2. Với mỗi ý của bài này có thể có nhiễu trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu 
HS vẽ đúng một trường hợp, chẳng hạn (h.bs. L2) : 


B 
Ọ ỳ t k¿ 
a) b) 
k nñ m ở 
7 
M 
X 
G j ® | † lộ) 
hà) d) È) 
Hình by. 12 


2.3. Trong bài này chỉ có 3 câu đ), e) và k) là đúng, các câu còn lại là sai. 


102 


§3. Số đo góc 


1L. c) xAy < BÁC < BCD=BDC < (Rz... 

12. Gọi O là gốc chung của hai kim đồng hồ. Chẳng hạn lúc 3 giờ, kim giờ chỉ 
sô II, kim phút chỉ số XII, ta có góc IIOXII. Kiểm tra xem các góc JOIH, 
HOII, IIOIV, ... có bằng nhau hay không ? 

13. Kim phúi và kim giờ tạo thành góc 0° lúc 12 giờ,... 

14. CED = 459,.. 


IU 


15. 30.57 =302 =3030'= 1830',... 


Bài tập bổ sung 


3.1, Trong bài này chí có 2 câu h) và ¡) là đúng, các câu còn lại là sai. 
3.2. a) Ta có các góc đỉnh O là: mÓt, mOz, mOw, mÔÖn, nÖt, nÓz, nÒw, wÔÕI, 


WwÔÕz, zÖI. 
b) tOz = 45”; 
c) mOn = 30”; 


d) mOw =90” và (Ow =90°; 
e) tÔn = 150” và mOz = 135”; 
D tÔm = 180”. 
3.3. a) Các góc đó đêu có số đo bằng 90”. 
b) x'Oy' =30”, x'Oy = 150, xOy' = 150”, 


§4. Khi nào thi xOy + yOz = xOz 2? 


16. yOz =# —hB, 

17. PU là a nằm trong góc LPM. 

18. KOB=1809 — 459 = 1359; 
ÁOI = I80° - 120 = 60° ; 
BOA = 459 + 602 = 1059, 


103 


23. 


Có ba cách đo. chẳng hạn đo xOy., yOz suy ra XOz,... 
tv =i129° — 49° =9”, 

b) Có bằng. 

xOy + yOz = xOz. 

40” + 30? = 70 vậy xQz là góc nhọn 

409 + S05 = 90 vậy xQz là góc vuông 


AOC = 309 + 409 = 709; 
COB = 909 - 709 


20”, 


Bài tập bổ sung 


4.2. 


4.3. 


27. 


a) Các cặp góc kề nhau đỉnh O là: mƠn và nOw : mn và nỞz 
nÓÖt ; mÖw và zÕw ; mOw và tÖw ; mOÖz và zÖt : wÕn và zOw 
tÖw ; wÖ¿z và 7OI. 


b) mỌÓt = 180”; mOw =90”; nOw =60°; wOz = 45”. 
c€) mÕn và nÖw : wOz và ZOÖI. 

đ) mÕn và nÓt ; wÖm và WOtI ; mỠÕz và 2Ot. 

e) mÕn và nOÓt ; wÖm và wÔt ; mÖz và zÔt. 

Trong bài này chỉ có câu b) là đúng, các câu còn lại là sai. 
Vẽ góc cho biết số đo 

Vẽ tia Ox tùy ý, sau đó vẽ tía O/ sao cho XxÓI = 400. 

Vẽ theo hướng dẫn trong đề bài. 


Làm theo hướng dẫn trong đẻ bài. 


Làm theo hướng dẫn trong đẻ bài, 


28.” b) Quỹ đạo của điểm M được gọi là "cung chứa góc 40". 


104 


; mÕn và 
: wÕn và 


29. b) ARN = 1809 - 1309 = 409; 

MRS = 1809 - 1305 = 40%; 

MRN = 1309 - 50° = 809, 
Bài tập bổ sung : 
Š5.l. Như hình bs.13. m 


A X 
Hình bx 13 
5.2. Bài tập dạng này có nhiều trường hợp vẻ hình vẽ. Chỉ yêu câu HS vẽ 
đúng một trường hợp, riêng với các ý c), d) và e) chú ý có 2 trường hợp về 
hình về (h,bs. 14). 


1359 


Hình h‹ l4 


105 


5.3. Từ giả thiết ta vẽ được hình bs.15. 


Vì góc nÓp kẻ bù với góc 
mÔÕn suy ra góc mỚp là góc 


bẹt. 

Vì mÒn = 30” và góc 

Oq phụ với góc mÕn nên 

E kì lui Mị ° ý Hình ba.15 
pOq =69. 


Vì mOÓn = 30” và góc nÓp kẻ bù với góc mOn nên nÖp = 150”. 
Do tỉa Oq nằm trong góc nỚp nên nQp = nÒq + qÒp hay 


nOa + 60”= 150”. Từ đó nOq = 90”. 


§6. Tia phân giác của góc 


30. Vẽ theo hướng dẫn của đẻ bài. 


ừ 
Š 
le) 


3I. e)tOy = 180° - 309 = 


{Oz = 1509 - 309 = 1209 


_ cả A6. O 
(Om = zOm = —= 609, 


tÔm + xÓt = 609 + 309 = 909, 


Vậy Om là tia phân giác của góc bẹt xOy. 


32. b) xOz = 909 ~ vOz q) 
yOt = 90% — vỌÒz (2) 
Từ (1) và (2) suy ra XỎz = yÕI. (4) 


L06 


33. 


34. 


c) Gọi Ôm là tia phân giác của góc yOz : 


To van - d0) 


Từ (3) và (4) suy ra: xOz + ZÖm = yOm + yOn. 
Vậy Om là tia phân giác của XÓC. 


yOz = 809 - 309 = 502 


\h) 


yÖm = mÒz=  _— = 25 


=. 


xÖm = 30° + 259 = 559, 
Có. 


Bài tập bổ sung 


6.5 
6.6. 


6.4 
(Ð) 


Ta có thể vẽ như hình bs. ló. 
a) Do mOÓn = 120” 
và mÓt = 90° 


nên nÓL = 30). 


b) Tương tự, do mÕn = 120” 
và nÓz = 90” nên mOz = 30”. 
c) Do Ôx là tra phản giác của 


: ——- 1209 5 
góc mÔn, nên mÖx = _ 60”. Hình bs.16 


107 


§8. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Bài tập bổ sung 


§.1. 


8.2 


108 


Ta có mÒz + zOx = mOx 
hay 30°+ zOx =60” 
Từ đó ZOx = 30°. 


Đường tròn 


a) CA =2,5cem, DB = l,5cm ; 

b) Vì I nằm siữa A,B và IA =[B (=I,5em) ; 

c) KB = AB - AK = 3cm - 2,5cm = 0.5cm. 

AB=MN 

AB <CD<EG. 

Dùng compa “chuyển” các đoạn thẳng AB, CD, EG lên một đường thẳng 
sao cho mút C trùng mút B, mút E trùng mút D. Đo đoạn thẳng AG, ta có 


ÁG = AB +CD +EG = 6cm. 


h) IA = IB= 1.5em. 


Sau khi vẽ ta được hình bs.17. 

Khi đó, các đoạn thẳng : AB, BC, CD, 
DE, EF, FG. GB bằng nhau (vì cùng 
bằng bán kính). 


Hình bs.!7 


Giả sử vẽ được như hình bs. I8. 


a) Khi đó, có các cung là : AC nhỏ, AD nhỏ, AB hay cung ACDB, BA 
(cung nữa đường tròn không đi qua C và D). ABD 

hay cung AD lớn, ABDC hay cung AC lớn, BD nhỏ, BC nhỏ, BÁC hay 
cung BC lớn, BACD hay cung BD lớn, CD nhỏ, CABD hay CD lớn. 


8.3. 


ạ9. 


40. 
ÁI. 
A2. 
43. 


b) Đùng compa so sánh được CD < AB. D 
€) Với hai điểm (phân biệt) trên một lạ 

đường tròn ta có được 2 cung có mút là 
hai điểm đó. Với n điểm (phân biệt) cho 
trước trên một đường tròn, thì cứ lấy 2 
trong số n điểm đó ta được 2 cung. vì 
vậy có tất cả n{n — l) cung trên đường Hình bs. l8 

tròn đó. 

Vẽ đường thẳng k không cắt các đoạn thẳng AB, BC, CA (xem hình bs. 19). 
Lấy một điểm M trên đường thắng k. A 

a) Dùng compa dựng đoạn 

thẳng MN = AB ; dựng tiếp 

đoạn thẳng NP = BC (điểm B lạ 

N nằm giữa hai điểm MP). ~~ 
Khi đó, ta có MP = AB + BC. 


M N..Q P 

Hình bs.19 
b) Tiếp tục, đùng compa dựng đoạn thẳng MQ = AC. Khi đó thấy ngay điểm 
Q nằm giữa hai điểm M, P tức là MQ < MP, từ đó suy ra AC < AB + BC. 


Tam giác 
a) Vẽ được tất cả 3 tam giác : AABD, AACD, ABCD. 

Có tất cả 4 tam giác. Ạ 
Có tất cả 8 tam giác. 


Có. : P 


B N C 
Hình 27 
đ) Tam giác ở câu a có hai cạnh bằng nhau. 
Tam giác ở câu b có ba cạnh bằng nhau. 


Tam giác ở câu c có góc ATR vuông. 


109 


Bài tập bổ sung C 
9,2. Ta có hình bs.20. 


Hình bs.20 


Tên tam giác | Tên các đỉnh Tên các góc _| Tên các cạnh 


ABC A,B,C A,B,C AB,BC, CA 
AMP A.M,P A,M,P AM,MP.PA 
MBN M,B,N MB,BN,NM 


MNP M.N,P | M,N,P MN, NP, PM 


PNC | P.NC P,N,C PN, NC, CP 


9.3. Sau khi vẽ ta được hình bs.21. 
« Ta có MA = MB = MC = 6.5cm, 


e Do C thuộc ta đối B 
của Ha MB nên điểm 


Mở giữa hai điểm B, C s 
đồng thời MB = MC = M 
6,5em nên M là trung 
điểm của BC. Từ đó 
BC = 13cm, n 
A T*S 
« Dùng thước đo góc, ` 


ta có BAC = 90. Hình bs.21 


« Sau khi đo đoạn thắng AC có độ đài là 12cm. 


Bài tập ôn tập chương IÍ 


Bài số 


IL8. [ IL9. | IL.10. 


() | (A) | () | (B) | (A) | (B) | (D) 


Đáp án (C) | (R) 


110 


MỤC LỤC 


PHẲN SỐ HỌC phố 
Chương Iíí 
PHÁN SỐ Để bài Lời giải, chỉ đẫn 
hoặc đáp số 
§1. Mở rộng khái niệm phân số 5 42 
§2. Phân số bằng nhau 7 43 
§23. Tính chất cơ bản của phân số 8 45 
§4. Rút qọn phân SỐ 10 47 
§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số 12 49 
§8§. So sảnh phân số 14 51 
§?. Phép cộng phân số 17 55 
§8. Tính chất cơ bản của dư ái cộng phân số 19 56 
§9. Phép trừ phân số 21 ?7 
§10. Phép nhân phân số 25 61 
§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 2? 83 
§12. Phép chia phân số 29 85 
§13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm 41 68 
§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước 34 70 
§15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 35 71 
§16. Tìm tỉ số của hai số 37 78 
§17. Biểu đổ phần trăm 38 75 
Bài tập ôn chương II 40 78 
PHẦN HÌNH HỌC 
Chuơng II 
GÓC Đểbài - Lời giải, chỉ dẫn 
: hoặc đáp số 
§1. Nửa mặt phẳng 80 s9 
§2. Góc 82 101 
§3. Số đo góc 84 103 
§4. Khi nào thì xÓy + vOz = xÖz ? 88 103 
§5. Vẽ góc cho biết số đo 89 104 
§6. Tia phân giác của góc 90 108 
§7. Thực hành đo góc trên mặt đất 92 
§8, Đường tròn 93 108 
$9. Tam giác 85 109 


Bài tập ôn chương lI 97 110 


IIT 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Biên tập lần đâu : 

Biên tập tái bản - 

Biên tập kĩ thuật và trình bảy : 
Trình bày bìa : 

Sửa bạn ïn - 


Chế bản ` 


:_ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 


Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN MINH LÝ - TRẦN HỮU NAM 

NGUYÊN NGỌC TÚ - NGUYÊN THỊ THANH 

NGUYÊN THANH THUÝ 

BÙI QUANG TUẤN 

NGUYÊN NGỌC TÚ 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO ĐỤC 


BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP HAI 
Mã số: 2B604T1 


In: 30.000 bản, (QÐ 14BT/KH11) khổ 17 x 24 cm, tại Nhà in Bắc Kạn 
Số in 490/LSX/NI ngày 08/6/2011. Số ĐKKH xuất bản: 01-2011/CXB/749-1235/GD 
In xong nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2011. 


luonluon.co 


VUONG MIỆ N KIM CƯƠNG 
HUÀẰN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẮT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SACH BAI TẬP LỚP 6 


L. Bài tập Ngư văn 6 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 6 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 6 

4. Bài tập Tiếng Anh 6 

5. Bài tập Tiếng Pháp 6 

6. Bài tập Tiếng Nga 6 


Bạn đọc co thê mua sách tại : 
® Vay Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương 
® Cũng tv CP Đáu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. 187B ( nang Võ, TP. Hủ Nội. 
® Công ty CP Đâu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 331 Nguyễn Văn Cử, Quân 5. TP. HCM 
8 Công 1x CP Đâu tư và Phái triển Giao dục Đã Nẵng, 1Š Nguyễn Chỉ Thành. TP. Đá Nẵng 
hoậc cac cưa hảng sách cua Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
Tại P Hà Nỗi : JÑ7 Giang Vỏ, 335 Tây Sơn ; 13 Trảng Tiên, 
3š Hàn Thuyền. 32L Kim Mã. 
I4 3 Nguyên Khánh Toàn , ñ7R Cưa Băc. 
Lại TP. Đà Nẵng TÑ Pasteur, 347 Hải Phòng 
Tại TP. Hỗ Chị Minh 104 Man Thị Lưu : 3A Đình Tiến Hoàng, Quận T : 
340 [rắn Binh Trọng : 33] Nguyễn Văn Cử. Quản S. 
lại FP. Căn Thơ & š Đương 1MI 4 
Tai Website bản sách trực tuyển  wwxw sach34.vn 


Íllllll 


314994 ° 022811 rẻ Giả: 8.000đ 


Website: www.nxhgd.vn 


